BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


LÊ THÔNG (Tổng Chủ biên) 
NGUYÊN VIẾT THỊNH (Chủ biên) 
NGUYÊN KIM CHƯƠNG - PHẠM XUÂN HẬU 
ĐẶNG DUY LỢI - PHẠM THỊ SEN - PHÍ CÔNG VIỆT 


ĐỊA LÍ 
12 


(Tái bản lần thứ mười ba) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng cho các em hoe sinh lớp sau ! 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01 - 2021/СХВІРН/554 - 1559/GD Mã số : CH216T1 


ĐỊA LÍ VIỆT NAM 


2n ЧША в "Вист uulA `/ ‘Вигію иен `9 ‘иел BunH ‘9 


Вивіо пфн 'p ‘бирла IH `£ ‘WEN ен `Z ‘чим 988 ` |, 
0p ugq иел з Чиер ци} opO 


mi6 opnb иб ugig 
yup 146 BiG 

трт бирле 

q9 Buang 


ї чир хш. 
Ji чир оџа uugur 


чийет 
Bupn Биги эўпці айд pyd uugur 
ертш 

үә nHO 


WYN IIA HNIHO HNVH оа Nya 


БЕЛ 


ug ов uoy 


bd G>. 


Việt Nam trén đường đồi mói 
và hội nhập 


1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – 


xã hội 


a) Bối cảnh 


Ngày 30 — 4 — 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Đất nước 
thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn các vết thương chiến tranh 
và xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh. 

Nước ta đi lên từ một nén kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, lại chịu hậu 
quả nặng nề của chiến tranh. Bối cảnh trong nước và quốc tế vào những. 
năm cuối thập ki 70, đầu thập kỉ 80 của thế ki XX hết sức phức tạp. 
Tất cả những điều này đã đưa nền kinh tế nước ta sau chiến tranh rơi 
vào tình trạng khủng hoảng kéo dài. Lam phát có thời ki luôn ở mức 3 
con số. 


b) Diễn biến 


Công cuộc Đổi mới được manh nha từ năm 1979. Những đổi mới даш 
tiên là từ linh vực nông nghiệp với "khoán 100” và "khoán 10”, sau đó 
lan sang các linh vực công nghiệp và dịch vụ. Đường lối Đồi mới được 
khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986), 
đưa nền kinh tế — xã hội của nước ta phát triển theo ba xu thế : 

— Dân chủ hoá đời sống kinh tế — xã hội ; 

— Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phán theo định hướng xã 

hội chủ nghĩa ; 


— Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thë giới. 


c) Công cuộc Đổi mới đã đạt được những thành tựu to lón 


Tính đến năm 2006, công cuộc Đổi mới của nước ta đã qua chặng 
đường 20 năm. 

Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế — xã hội kéo dài. 
Lam phát được dáy lùi và kiêm chế ở mức một con số. 


3585835685388 ERRRR T 


Hình 1.1. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng các năm 1986 — 2005 (%) 


Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Tốc độ tăng GDP từ 0,2% vào giai 
đoạn 1975 — 1980 đã tăng lên 6,0 % vào năm 1988 và 9,5% năm 1995. 
Mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực cuối 
năm 1997, tốc độ tăng trưởng GDP vån đạt mức 4,8% (năm 1999) và dà 
tăng lên 8,4% vào năm 2005. Trong 10 nước ASEAN, tính trung bình 
giai đoạn 1987 — 2004, tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta là 6,9%, 
chỉ đứng sau Xingapo (7,0%). 


Cơ cấu kinh tế chuyền dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
Cho tới đâu thập ki 90 của thế kỉ XX, trong cơ cấu GDP, nông nghiệp 
chiếm tỉ trọng cao nhất, công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng nhỏ. 
Từng bước, tỉ trọng của khu vực nông — lâm — ngư nghiệp giảm, đến 
năm 2005 chỉ còn 21%. Tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng tăng 
nhanh nhất, đến năm 2005 đạt 41%, vượt cả tỉ trọng của khu vực dịch 
vụ (38%). 


Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyền biến rõ nét. Một mặt hình 
thành các vùng kinh tế trọng điểm, phát triển các vùng chuyên canh quy 
mô lớn, các trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn. Mặt khác, những 
vùng sâu, vùng xa, vùng núi và biên giới, hải đảo cũng được ưu tiên 
phát triển. 


— Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nước ta đã đạt được những 
thành tựu to lớn trong xoá đói giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh 
thần của đông đảo nhân dàn được cải thiện rõ rệt. 


Bảng 1. Tỉ lệ nghèo của cả nước qua các cuộc điều tra mức sống dân cư 


(Đơn vị : %) 
Tỉ lệ nghèo chung 58,1 374 28,9 19,5 
Tỉ lệ nghèo lương thuc 24.9 15,0 9,9 6,9 


2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực 

a) Bối cảnh 
Toàn cầu hoá là một xu thế lớn, một mặt cho phép nước ta tranh thủ 
được các nguồn lực bën ngoài (đặc biệt là vé vốn, công nghệ và thị 
trường), mặt khác đặt nền kinh tế nước ta vào thế bị cạnh tranh quyết 
liệt bởi các nền kinh tế phát triển hơn trong khu vực và trên thế giới. 


Việt Nam và Ноа Ki bình thường hoá quan hệ từ đầu năm 1995 và 
nước ta là thành viên của ASEAN từ tháng 7 — 1995. ASEAN đã trở 
thành một liên kết kinh tế khu vực gồm 10 nước và là một nhân tố quan 
trọng thúc đẩy sự hợp tác ngày càng toàn diện giữa các nước trong 
khối, giữa các nước trong khối với các nước ngoài khu vực. Việt Nam 
đã đóng góp quan trọng vào sự củng cố khối ASEAN. Nước ta cũng 
trong lộ trình thực hiện các cam kết của AFTA (Khu vực màu dịch tự 
do ASEAN), tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (АРЕС), đầy manh quan hệ song phương và đa phương. Sau 11 
nàm chuẩn bị và đàm phán, từ tháng 1 — 2007 Việt Nam đã chính thức 
trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thể giới 
(WTO). 


b) Công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực đã đạt được những thành tựu to lớn 


10 


Nghìn tỉ đồng 


1989 1991 1995 1897 2000 2003 2005 Năm 


—— Tổng số —s— Nhà nước 


Ngoài Nhà nước ——e—— Đầu tư nước ngoài 


Hình 1.2. GDP theo giá so sánh 1994, phân theo thành phần kinh tế 


— Nước ta đã thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài : vốn 
Hỗ trợ phát triển chính thức (ОРА), Đảu tư trực tiếp của nước ngoài 
(FDI). Đầu tư gián tiếp của nước ngoài (FPI) cũng bắt đầu tăng lên 
cùng với việc mở rộng hoạt động của thị trường chứng khoán và 
cải thiện môi trường đầu tư. Các nguồn vốn này đã và đang có tác 
động tích cực đến việc йау mạnh tăng trưởng kinh tế, hiện đại hoá 
đất nước. 

= Hợp tác kinh tế — khoa học kĩ thuật, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi 
trường, an ninh khu vực... được йау mạnh. 

— Ngoại thương được phát triển ở tám cao mới. Tổng giá trị xuất 
nhập khẩu dà tăng từ 3,0 tỉ USD (năm 1986) lên 69,2 tỉ USD 
(năm 2005), mức tăng trung bình cho cả giai đoạn 1986 — 2005 
là 17,9%/năm. Việt Nam đã trở thành một nước xuất khẩu khá lớn 
về một số mặt hàng (dệt may, thiết bị điện tử, tàu biển, gạo, cà phê, 


điều, hồ tiêu, thuỷ sản các loại....). 


З. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và 
hội nhập 


— Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. 


Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 


Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển nền kinh tế 
tri thức. 


Đầy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia. 


Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển 
bền vững. 


Рау mạnh phát triển giáo dục, y tế, phát triển nền văn hoá mới, chống 
lại các tệ nạn xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế 
nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta ? 


2. Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở 
nước ta. 


11 


DIA LÍ TU NHIÊN 


Vi trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ 


Mũi Cà Mau 


VỊ trí địa lí, phạm vi lành thồ 


1. Vị trí địa lí 
Nước Việt Nam nằm ở ria phía đông của bán đảo Đông Dương, gån 
trung tâm của khu vực Đông Nam A. 
Dua vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Bia li tu nhiên Việt Nam, hãy 
cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển. 
Phản trên đất liền nằm trong khung của hệ toạ độ địa lí sau : điểm cực 
Вас ở vi độ 23°23'В tại xà Lũng Cú, huyện Đỏng Văn, tỉnh Hà Giang ; 
điểm cực Nam ở vi độ 8934 tại ха Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh 
Cà Mau ; điểm cực Tây ở kinh độ 102°09'D tại xã Sín Tháu, huyện 
Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và điểm cực Đông nằm ở kinh độ 109924 
tại xà Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. 
Trên vùng biển, hè toa độ địa lí của nước ta còn kéo dài tới khoảng vĩ độ 
6550 và từ khoảng kinh độ 101°D đến trên 117920 tại Biên Đông. 
Như vậy, Việt Nam vừa gắn liền với lục địa Á - Âu, vừa tiếp giáp với 
Biển Đông và thông ra Thái Bình Dương rộng lớn. Kinh tuyến 105°D 
chạy qua nước ta nên đại bộ phận lãnh thổ năm trong khu vực múi giờ 
thứ 7. 


2. Phạm vi lãnh thổ 
Dua vào kiến thúc đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường 
bao gồm những bộ phận nào. 
Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng 
đất, vùng biển và vùng trời. 

a) Vùng đất 
Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các hải đảo, có tổng 
diện tích là 331 212 km? (Niên giám thống kê 2006). 
Nước ta có hơn 4600 km đường biên giới trên đất liền, trong đó đường 
biên giới Việt Nam — Trung Quốc dài hơn 1400 km, đường biên giới 
Việt Nam — Lào dài gần 2100 km và đường biên giới Việt Nam — 
Campuchia dài hơn 1100 km. 


13 


TÍ LỆ: 1:50 000 000. 


Hình 2. Các nước Đông Nam Á 


Phần lớn biên giới trên đất liền nước ta nằm ở khu vực miền núi. 
Đường biên giới thường được xác định theo các địa hình đặc trưng : 
các đỉnh núi, đường sống núi, các đường chia nước, khe, sông suối. 
Việc thông thương qua lại giữa nước ta với các nước láng giềng được 
tiến hành qua các cửa khẩu. 

Hãy kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước 
ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

Đường bờ biển nước ta cong như hình chữ S, dài 3260 km, chạy từ 
Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang). Đường bờ biên chạy 
dài theo đất nước đã tạo điều kiện cho 28 trong 63 tỉnh và thành phố 
trực thuộc Trung ương có điều kiện trực tiếp khai thác những tiềm nàng 
to lớn của Biển Đông. 

Nước ta có hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ, phản lớn là các đảo ven 
bờ và có hai quán đảo ở ngoài khơi xa trên Biên Đông là quản đảo 
Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Năng) và quần đảo Trường Sa (thuộc 
tỉnh Khánh Hoà). 


14 


b) Vùng biên 
Vùng biển Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của các nước : Trung Quốc, 
Campuchia, Philippin, Malaixia, Brunây, Inđônêxia, Thái Lan. 
Vùng biên của nước ta bao gồm : nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh 
hải, vùng đặc quyền vé kinh tế và thềm lục địa. 

— Nội thuỷ là vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở. 
Ngày 12 — 11 — 1982, Chính phủ nước ta đã ra tuyên bố quy định đường. 
cơ sở ven bờ biển đề tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam. Vùng nội thuỷ 
cũng được xem như bộ phận lanh thổ trên đất liền. 

— Lãnh hải là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biền. Lãnh hải Việt 
Nam có chiều rộng 12 hải lí (1 hải lí = 1852m). Ranh giới của lãnh hải 
(được xác định bói các đường song song cách đều đường cơ sở về phía 
biển và đường phân định trên các vịnh với các nước hữu quan) chính là 
đường biên giới quốc gia trên bién. 


= Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho 
việc thực hiện chủ quyền của nước ven biền. Vùng tiếp giáp lanh hải của 
nước ta rộng 12 hải lí. Trong vùng này, Nhà nước ta có quyền thực hiện 
các biện pháp đề bảo vệ an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các 
quy định về y tế, môi trường, nhập cư... 


— Vùng đặc quyền về kinh tế là vùng tiếp lién với lãnh hải và hợp với lãnh 
hải thành một vùng biền rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở. Ó vùng 
này, Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn vẻ kinh tế nhưng các nước 
khác được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền, máy bay nước 
ngoài được tự do vẻ hoạt động hàng hải và hàng không theo Công ước 
của Liên hợp quốc vẻ Luật Biển năm 1982. 

= Thêm lục địa là phần ngắm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc 
phần lục địa kéo dài, mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của 
rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m hoặc hơn nữa. Nhà nước ta có chủ 
quyền hoàn toàn về mặt thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lí các tài 
nguyên thiên nhiên ở thềm lục địa Việt Nam. 

Như vậy, theo quan niệm mới về chủ quyền quốc gia thì vùng biên Việt Nam 
có diện tích khoảng 1 triệu km? ở Biên Đông. 


c) Vùng trời 


Vùng trời Việt Nam là khoảng không gian bao trùm lên trên lãnh thổ 
nước ta ; trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới, trên biển 
là ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo. 


15 


3. Ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam 


a) Ý nghĩa tự nhiên 


b) Ý nghĩa 


16 


Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là mang 
tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc nên có nền 
nhiệt độ cao, chan hoà ánh nắng, lại nằm trong khu vực thường xuyên 
chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch (Tín phong) và gió mùa châu A, 
khu vực gió mùa điền hình nhất trên thế giới, nên khí hậu có hai mùa 
TÔ гё. 

Tác động của các khối khí di chuyền qua biển kết hợp với vai trò của 
Biển Đông — nguồn dự trữ dôi dào về nhiệt và ầm, đã làm cho thiên nhiên 
nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. Vì thế, thảm thực vật ở nước 
ta bốn mùa xanh tốt, rất giàu sức sống, khác hản với thiên nhiên một số 
nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam А và Bắc Phi. 

Vi sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn nhu một số nước có cùng 
vĩ độ ? 

Nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, liền kẻ với 
vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và vành đai sinh khoáng Địa 
Trung Hải, trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật nën 
có tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật vô cùng phong phú. 
Vị trí và hình thể nước ta đã tạo nên sự phân hoá đa dạng của tự nhiên 
giữa miền Bắc với miền Nam, giữa miền núi với đồng bằng, ven biên, 
hải đảo, hình thành các vùng tự nhiên khác nhau. 

Nước ta nằm trong vùng có nhiều thiên tai : bão, lũ lụt, hạn hán thường xảy 
ra hằng năm nên cán có các biện pháp phòng chống tích cực và chủ động. 

kinh tế, văn hoá — xã hội và quốc phòng 

Việt Nam có mối quan hệ qua lại thuận lợi với các nước láng giềng, 
các nước trong khu vực và với các nước khác trên thế giới nhờ có vị trí 
địa lí khá đặc biệt. 

Vẻ kinh tế, Việt Nam nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không 
quốc tế quan trọng với nhiều cảng biển như : Cái Lân, Hải Phòng, 
Đà Nảng, Sài Gòn... và các sân bay quốc tế : Nội Bài, Đà Мапе, 
Tân Sơn Nhất... cùng với các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á, 
đường biển, đường hàng không nối liên nước ta với các quốc gia 
trong khu vực Đông Nam А và thế giới, tạo điểu kiện cho nước 


ta giao lưu thuận lợi với các nước. Hơn thế nữa, nước ta còn là 
cửa ngõ mở 101 ra biển thuận tiện cho nước Lào, các khu vực 
Đông Bắc Thái Lan và Campuchia, Тау Nam Trung Quốc. 

Vị trí địa lí thuận lợi của nước ta có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 
phát triển các ngành kinh tế, các vùng lanh thổ, tạo điều kiện thực hiện 
chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới, thu hút vốn đầu 
tư của nước ngoài. 

— Về văn hoá — xã hội, vị trí liền ké cùng với nhiều nét tương đồng về lịch 
sử, văn hoá — xã hội và mối giao lưu lâu đời đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho nước ta chung sống hoà bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển 
với các nước láng giềng và các nước trong khu vực Đông Nam Á. 

— Theo quan điểm địa lí chính trị và địa lí quân sự, nước ta có vị trí đặc 
biệt quan trọng ở vùng Đông Nam Á, một khu vực kinh tế rất năng động 
và nhạy cảm với những biến động chính trị trên thế giới. Đặc biệt, Biên 
Đông đối với nước ta là một hướng chiến lược quan trọng trong công 
cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta trên bản đồ 


Các nước Đông Nam Á. 
2. Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam. 


17 


Thục hành : Vë lược đồ Việt Nam 


1. Nội dung 
a) Vẻ lược đồ Việt Nam với đường biên giới, đường bờ biển, một số sông 
lớn và một số đảo, quản đảo. 


b) Điền vào lược đồ một số địa danh quan trọng. 


2. Yêu cầu 


a) Vẽ lược đồ Việt Nam một cách tương đối chính xác. Tuỳ theo khổ 
giấy, có thé vë lược đồ Việt Nam với các kích thước khác nhau dựa 
trên lưới ô vuông đã xác định. 

b) Xác định đúng trên lược đồ một số địa danh quan trọng như Hà Nội, 
Đà Nắng, Thành phố Hó Chí Minh, vịnh Вас Во, vịnh Thái Lan, đảo 
Phú Quốc, quán đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. 


3. Hướng dân cách vẽ 


Có nhiều cách vë lược đồ Việt Nam. Dưới đây giới thiệu một trong 
những cách vẽ đó. 

— Vẽ một lưới ó vuông gồm 40 ó (5 x 8) như trong hình 3. Mỗi chiều của 

Ó vuông ứng với 2° kinh tuyến và 2° vi tuyến. Lưới ó vuông này thể hiện 
lưới kinh — vi tuyến từ 102°D đến 112°D và từ 8°B đến 24°B mà phán 
lớn lanh thổ nước ta nằm trong đó. 
Trên cơ sở một lược đồ Việt Nam ứng với lưới ô vuông như hình 3, 
giáo viên gợi ý cho học sinh lựa chọn một số điểm chuẩn dë học 
sinh sáng tạo các cách vë đường bờ biển và đường biên giới đất liền 
tương đối chính xác. Ví dụ : Móng Cái nằm trên kinh tuyển 108°Đ, 
Đèo Ngang có vĩ độ khoảng 18°В, thành phố Đà Nắng có vĩ độ khoảng 
16°B, thanh phố Lào Cai và đảo Phú Quốc nằm trên kinh tuyến 104°Đ... 
Sau đó, học sinh sẻ tự vẽ các sông lớn, đảo lớn, quần đảo Hoàng Sa và 
quần đảo Trường Sa. 

— Điền một số địa danh quan trọng lên lược đồ như Thủ đô Hà Nội (nằm 
ở hai bên bờ sông Hồng và khoảng vi độ 219B), thành phố Đà Nàng, 
Thành phố Hồ Chí Minh, vịnh Вас Bộ, vịnh Thái Lan, đảo Phú Quốc, 
quán đảo Hoàng Sa và quản đảo Trường Sa. 


18 


14 


20°В 


18°В 


14B 


Б 8 = 
© © 
Ai C1 DI E1 
1/2 
L3 
= i 
А? 02 
A4 B4 ра E4 
A5 B5 65; 
A6 B6 
A B7 „27 = 


T 


Hình 3. Lưới ó vuông để vẽ lược dó Việt Nam 


19 


Lịch sử hình thành 
và phát triển lãnh thổ 


Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta gắn liền với lịch sử hình 
thành và phát triển Trái Đất. Đó là một quá trình rất lâu dài và phức tạp. 
Có thể chia làm 3 giai đoạn chính : 


— Giai đoạn Tiền Cambri. 
— Giai đoạn Có kiến tạo. 
— Giai đoạn Tân kiến tạo. 


Mỗi giai đoạn đều đánh dấu bước phát triển mới của lãnh thổ nước ta. 


I. Giai đoạn Tiền Cambri 


Căn cú vào bảng Niên biểu địa chất, hãy cho biết trước dại Cổ sinh là các dại 
nào. Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm ? 

Các nghiên cứu địa chất mới nhất dà xác định Trái Đất được hình thành 
từ cách đây khoảng 4,6 tỉ năm. Phần lớn thời gian của lịch sử Trái Đất 
thuộc hai đại : Thái сб (Ackëózói) kết thúc cách đây khoảng 2,5 tỉ năm 
và tiếp theo là Nguyên sinh (Prôterôzôi) kết thúc cách đây 542 triệu 
năm. Ở giai đoạn này, lớp vỏ Trái Đất chưa được định hình ró ràng và 
có rất nhiều biến động. Những dấu vết của nó hiện nay lộ ra trên mặt 
đất không nhiều mà phản lớn chìm ngập dưới các lớp đất đá nên còn ít 
được nghiên cứu. Giai đoạn sơ khai này của lịch sử Trái Đất còn được 
gọi là giai đoạn Tiền Cambri. 

Ở Việt Nam, giai đoạn Tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành 
nền móng ban đáu của lãnh thổ với những đặc điểm sau : 


a) Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lanh thổ Việt Nam 


Các đá biến chất cổ nhất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng 
Liên Sơn có tuổi cách đây khoảng 2,5 tỉ năm ; như vậy, giai đoạn Tiền 
Cambri điển ra ở nước ta trong suốt thời gian khoảng 2 tỉ năm và kết 
thúc cách đây 542 triệu năm. 


b) Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay 


Giai đoạn này diễn ra chủ yếu ở một số nơi, tập trung ở khu vực núi cao 
Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ. 


с) Các điều kiện cổ địa lí còn rất sơ khai và đơn điệu 
Cùng với sự xuất hiện thạch quyền, lớp khí quyền ban đầu còn rất 
mỏng gồm chủ yếu là các chất khí amôniac, điôxit cacbon, nitơ, hiđrô 
và về sau là ôxi. Khi nhiệt độ không khí thấp dán, thuỷ quyền mới xuất 
hiện với sự tích tụ của lớp nước trên bẻ mặt Trái Đất. Từ đó, sự sống 
xuất hiện. Tuy vậy, các sinh vật trong giai đoạn này còn ở dạng sơ khai 
nguyên thuỷ như tảo, động vật thân mém. 


Khi nghiên cứu địa chất hoặc lịch sử phát triển lãnh thổ tự nhiên 
của mỗi quốc gia, môi khu vực trên thế giới, rất cần thiết phải có 
sự thống nhất về quan niệm và thước đo thời gian. 

Bảng Niên biểu địa chất là bảng xác định các đơn vị thời gian và đơn 
vị địa tầng trong lịch sử phát triển của Trái Đất, da được các nhà địa 
chất trên thế giới thừa nhận và thống nhất sử dụng rộng rãi. 

Bảng Niên biểu địa chất gồm các cột dọc trình bày các đơn vị thời 
gian (Đại, Ki, Thể), các đơn vị địa tầng (Giới, Hệ, Thống), thời gian 
các đơn vị ấy xảy ra cách đây và số thời gian thực tế da diễn ra ; 
các hàng ngang trình bày thời gian của các Đại ứng với các Giới, 
các Кі ứng với các Hệ, các Thế ипе với các Thống cùng các tên gọi 
và kí hiệu cụ thể. 

Da số các Ki (Hệ) mang tên địa phương nơi mà lân đầu tiên trầm 
tích được phát hiện và mô tả. Tên các Ki (Hệ) thuộc đại Tân sinh 
phản ánh sự tiến hoá của thế giới hữu cơ, trong đó có thống 
Hôlôxen với sự xuất hiện của loài người. 

Riêng trong đại Tân sinh, hai kì Palêôgen và Nêôgen còn có tên chung 
là ki Đệ tam. 


Sử dụng bảng Niên biểu địa chất sẽ giúp cho việc tìm hiểu lịch sử 
hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta được cụ thể và thuận 


4 


lợi hơn. 


21 


Bảng Niên biểu địa chất 


= Hôlôxen Q, 
Đệtú - Plêixtôxen muộn (trên) 9, 
(Q) — Plëixtóxen giüa Q, 
Tân sinh — Plêixtôxen sớm (dưới) Q, 18 
(Kainózói) Nêôgen - Plióxen N, 
KZ (N) = Мӧхеп N 23 212 
pi — Ôligôxen Pg. 
`. — Êôxen Pg, 
9Ì. — Palëóxen Pg 65 4 
Krêta  - Krêta muộn (trên) K, 
(K) — Krêta sớm (duói) K, 145 80 
Trung sinh Jura ` Jura muôn (trên) J4 
(Mêzôzôi) g лайн J; 55 
MZ — Jura sớm (dưới) J, 200 
ч — Triat muộn (trên) T 
т — Triat giữa т, 
— Triat sớm (000) 1 250 50 
Pecmi  — Pecmi muộn (trên) Ea 
(P) = Ресті sớm (duới) P: 300 50 
— Cacbon muộn (trên) С, 
Cổ sinh А — Сасбоп giữa с, 
оу — Cacbon sớm (dưới) G 360 60 
PZ Đêvôn  — Đêvôn muộn (trên) D, 
(D) — Đêvôn giüa D, 
— Đêvôn sớm (dưới) D, 416 56 
Silua - Silua muộn (trên) S, 
(S) — Silua sớm (dưới) S, 444 28 


22 


З = Ocdôvic muộn (trên) O, 
OO ~ Oodóvi giia 0, 
— Ocdôvic sớm (dưới) 0, 488 44 
‚= Cambri muộn (trên) E 
Бү — Cambri giữa = 
— Cambri sớm (dưới) Е 542 54 
Nguyên sinh à А 
ека Khoảng Khoảng 
(Prôtêrôzôi) 
PR 2500 2000 
Thái cổ д : 
САП Khoản: Khoản 
Nhi anh si Ty 
AR 


Câu hỏi và bài tập 


1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu 
giai đoạn ? Đó là những giai đoạn nào ? 

2. Vì sao nói giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nền móng 
ban đầu của lãnh thổ Việt Nam ? 

3. Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì ? 


Vùng núi cao Tây, Bác 


23 


Lịch sử hình thành và phát triển 
lãnh thổ (tiếp theo) 


2. Giai đoạn Cổ kiến tạo 


Giai đoạn Có kiến tạo là giai đoạn tiếp nói sau giai đoạn Tiền Cambri. 
Đây là giai đoạn có tính chất quyết định đến lịch sử phát triển của tự 
nhiên nước ta với những đặc điểm sau : 


a) Diễn ra trong thời gian khá dài, tới 477 triệu nam 


Giai đoạn Cổ kiến tạo bắt đầu từ ki Cambri, cách đây 542 triệu năm, 
trải qua cả hai đại Cổ sinh và Trung sinh, chấm dứt vào kỉ Krẻta, cách 
đây 65 triệu năm. 


b) Là giai đoạn có nhiều biến động mạnh mẽ nhất trong lịch sử phát triển tự nhiên 


nước ta 


Trong giai đoạn này, tại lanh thổ nước ta có nhiều khu vực chìm ngập. 
dưới biển trong các pha trám tích và được nâng lên trong các pha uốn 
nếp của các kì vận động tạo núi Calêđôni và Hecxini thuộc đại Có sinh, 
các Кі vận động tạo núi Inđôxini và Kimêri thuộc đại Trung sinh. 

Đất đá của giai đoạn này rất cổ, có cả các loại trầm tích (trầm tích biên 
và trầm tích lục địa), macma và biến chất. 

Сас đá trầm tích bién phân bố rộng khắp trên lanh thổ, đặc biệt là đá vôi 
tuổi Đêvôn và Cacbon — Ресті có nhiều ở miền Bắc. Tại một số vùng 
trũng sụt lún trên đất liền được bồi lấp bởi các trầm tích lục địa vào đại 
Trung sinh và hình thành nën các mỏ than ở Quảng Ninh, Quảng Nam ; 
các đá cát kết, cui kết màu đỏ såm ở khu vực Đông Вас. 


Các hoạt động ибп nếp và nàng lên diễn ra ở nhiều nơi : trong đại Có 
sinh là các địa khối Thượng nguồn sông Chảy, khối nâng Việt Bắc, địa 
khối Kon Tum; trong đại Trung sinh là các dãy núi có hướng tây bắc — 
đông nam ở Tây Bắc và Bác Trung Bộ, các dãy núi có hướng vòng cung 
ở Đông Bắc và khu vực núi cao ở Nam Trung Во. 

Kèm theo các hoạt động uốn nếp tạo núi và sụt võng là các đứt рау, 
động đất với các loại đá macma xâm nhập và macma phun trào như 
granit, riôlit, anđêzit cùng các khoáng sản quý như : đồng, sắt, thiếc, 
vàng, bạc, đá quý. 


c) Là giai đoạn lóp vỏ cảnh quan địa lí nhiệt абі ở nước ta đã rất phát triển 
Các điều kiện có địa lí của vùng nhiệt đới ẩm ở nước ta vào giai đoạn 
này đã được hình thành và phát triển thuận lợi mà dấu vết đề lại là các 
hoá đá san hô tuổi Cổ sinh, các hoá đá than tuổi Trung sinh cùng nhiều 
hoá đá cổ khác. 

Có thể nói, về cơ bản đại bộ phận lãnh thô Việt Nam hiện пау đã được 
định hình từ khi kết thúc giai đoạn Cổ kiến tạo. 


3. Giai đoạn Tân kiến tạo 
Giai đoạn Tân kiến tạo là giai đoạn cuối cùng trong lịch sử hình thành và 
phát triển của tự nhiên nước ta, còn được kéo dài cho đến ngày nay. 


Giai đoạn Tân kiến tạo ở nước ta có những đặc điềm зай: 


a) Là giai đoạn diễn ra ngắn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của tự nhiên 
nước ta 
Giai đoạn này chỉ mới bắt đầu từ cách đây 65 triệu năm và vẫn tiếp diễn 
cho đến ngày nay. 


b) Chịu sự tác động mạnh mẽ của kì vận động tạo núi Anpơ – Himalaya và 
những biến đồi khí hậu có quy mô toàn cầu 

Sau khi kết thúc giai đoạn Có kiến tạo, lành thổ nước ta trải qua một 
thời kì tương đối ồn định và tiếp tục được hoàn thiện dưới chế độ lục 
địa, chủ yếu chịu sự tác động của các quá trình ngoại lực. 
Hãy cho biết kết quả tác động của các quá trình ngoại lục lên địa hình. 
Vận động tạo núi Anpơ — Himalaya tác động đến lành thổ nước ta bắt 
đầu từ ki Nêôgen, cách đây khoảng 23 triệu năm, cho đến ngày nay. 
Do chịu tác động của vận động tạo núi Anpơ – Himalaya, trên lãnh 
thổ nước ta đã xảy ra các hoạt động như : uốn nếp, đứt gãy, phun trào 
macma, nâng cao và hạ thấp địa hình, bồi lấp các bồn trũng lục địa. 
Cũng vào giai đoạn này, đặc biệt trong kỉ Đệ tứ, khí hậu Trái Đất có 
những biến đổi lớn với những thời kì bảng hà gây nên tình trạng dao 
động lớn của mực nước biên. Đã có nhiều lần biển tiến và biền lùi trên 
phán lành thổ nước ta mà dấu vết đề lại là các thêm biên, cồn cát, các 
ngán nước trên vách đá ở vùng ven bién và các đảo ven bờ... 


25 


A э 
RUNG QUỐC 


2 


e бы, 


CHỮ GIẢI 


m Ба bến chất Tiến Cambri 
im (ch masma, 


[ШШ Sara uk casa 
= Ва Đivên, Cacbon- Ресті 
ШШ сыла, mara morgan 


E отоо 


"Trắmtích Độ ú 


—— (C&(tgyein 
-= Biên дЗ quốc gia 
ю 180 


Hinh 5. Cấu trúc địa chất 


26 


c) Là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có 
diện mạo và đặc điềm tự nhiên như hiện nay 

Ảnh hướng của hoạt động Tân kiến tạo ở nước ta đã làm cho một số 
vùng núi (điền hình là dãy Hoàng Liên Sơn) được nâng lên, địa hình 
trẻ lại, các quá trình địa mạo như hoạt động xâm thực, bói tụ được đầy 
mạnh ; hệ thống sông suối đã bồi đắp nên những đồng bằng châu thổ 
rộng lớn, mà điển hình nhất là đồng bàng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ ; 
các khoáng sản có nguồn gốc ngoại sinh được hình thành như dầu mỏ, 
khí tự nhiên, than nâu, bôxit... 
Các điều kiện thiên nhiên nhiệt đới ат đã được thể hiện rõ nét trong 
các quá trình tự nhiên như quá trình phong hoá và hình thành đất, trong 
nguồn nhiệt åm đồi dào của khí hậu, lượng nước phong phú của mạng 
lưới sông ngòi và nước ngầm, sự phong phú và đa dạng của thổ nhưỡng 
và giới sinh vật dà tạo nên diện mạo và sắc thái của thiên nhiên nước 
ta ngày nay. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và 
phát triển lãnh thổ nước ta. 

2. Nêu đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và 
phát triển lãnh thổ nước ta. 

3. Tìm các dẫn chứng để khẳng định giai đoạn Tân kiến tạo vẫn còn 
đang tiếp diễn ở nước ta cho đến tận ngày nay. 


Đặc điểm chung của tự nhiên 
Đất nước nhiều đồi núi 
Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển 
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 


Thiên nhiên phân hoá đa dạng 


Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới 
=» 


28 


ERJ раї nước nhiều đồi núi 


1. Đặc điểm chung của địa hình 
Dụa vào kiến thức đã học và hình 6, hay nhận xét về đặc điểm địa hình Việt Nam. 
a) Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp 


= Đồi núi chiếm tới 3/4 diện tích lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm 1/4 
điện tích. 


= Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đóng bằng và đồi núi thấp (dưới 
1000m) chiếm tới 85% diện tích. Địa hình núi cao (trên 2000m) chỉ 
chiếm 1% diện tích cả nước. 
b) Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng 


— Địa hình nước ta có cấu trúc cổ được vận động Tân kiến tạo làm trẻ 
lại, tạo nên sự phân bậc ró rệt theo độ cao, thấp dán từ tây bắc xuống 
đông nam và phân hoá đa dạng. 

— Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính : 


+ Hướng tây bắc — đông nam thé hiện ró rệt từ hữu ngan sông Hồng 
đến dãy Bạch Ма. 


+ Hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi Đông Bắc và khu vực Nam 
Trung Bộ (Trường Sơn Nam). 


с) Địa hình của vùng nhiệt đới іт gió mùa 
Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa. 
а) Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người 


Нау lấy ví dụ để chúng minh tác động của con người tới địa hình пибс ta. 


29 


2. Các khu vực địa hình 


a) Khu vực đồi núi 


— Địa hình núi chia thành 4 vùng là : Đông Bắc, Тау Вас, Trường Sơn Вас 


và Trường Sơn Nam. 

+ Vùng núi Đông Bắc nằm ở phía đông của thung lũng sông Hồng 
với 4 cánh cung núi lớn, chụm lại ở Tam Đảo, mở ra về phía bắc 
và phía đông. Đó là các cánh cung : Sông Сат, Ngân Sơn, Bắc Sơn, 
Đông Тгіёи. Địa hình núi thấp chiếm phán lớn diện tích của vùng. 
Theo hướng các dãy núi là hướng vòng cung của các thung lũng 
sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.... 

Quan sát hình 6, xác định các cánh cung núi và nêu nhận xét về độ cao địa hình 

của vùng. 

Địa hình Đông Bắc cũng thấp dán từ phía tây bắc xuống đòng nam. 

Những đỉnh cao trên 2000m nằm trên vùng Thượng nguồn sông Chảy. 

Giáp biên giới Việt — Trung là các khối núi đá vôi đồ só ở Hà Giang, 

Cao Bàng, còn ở trung tâm là vùng đồi núi thấp có độ cao trung bình 

500 - 600m. 

+ Vùng núi Tây Вас nằm giữa sông Hồng và sông Са, сао nhất nước 
ta với 3 dài địa hình chạy cùng hướng tây bắc — đông nam. 

Hãy xác định trên hình 6 các dây núi lớn của vùng núi Tây Bắc. 


Phía đông là dãy núi cao đồ sộ Hoàng Liên Sơn giới hạn từ biên giới 
Việt — Trung tới khuỷu sông Đà, có dinh Phanxipäng (3143m) ; phía tây 
là địa hình núi trung bình của các day núi chạy dọc biên giới Việt — Lào từ 
Khoan La San đến sông Cả ; ở giữa thấp hơn là các dày núi, các sơn 
nguyên và cao nguyên đá vôi từ Phong Thổ đến Mộc Châu tiếp nối 
những đồi núi đá vôi ở Ninh Bình — Thanh Hoá. Xen giữa các dày núi là 
các thung lũng sông cùng hướng : sông Đà, sông Mã, sông Chu. 

+ Vùng núi Trường Sơn Bắc (thuộc Bắc Trung Bộ) giới hạn từ phía 
nam sông Cả tới dày Bạch Mã, gồm các dày núi song song và so le 
nhau theo hướng tây bắc — đông nam. Trường Sơn Bắc thấp và hẹp 
ngang, được nâng cao ở hai đầu : phía bắc là vùng núi Tây Nghệ An 
và phía nam là vùng núi Tây Thừa Thiên — Huế, ở giữa thấp trũng là 
vùng đá vôi Quảng Bình và vùng đồi núi thấp Quảng Trị. Mạch núi 
cuối cùng (dãy Bạch Mã) đâm ngang ra biển là ranh giới với vùng 
núi Trường Sơn Nam. 

Dua vào hình 6, nhận xét su khác nhau về độ cao và hướng các dãy núi của 

Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. 


БЕИ 
 TRUNG QUỐC 


CHỦ GIẢI 
Ма! cao trên 100m. 
NÓI có độ cao từ S00 đến 1500 m 


Son nguyên, cao nguyên đá với 
Cao nguyên badan 

Bán bình nguyên xan đổi 
Thêm phù aa cổ 

“Đồng bằng thấp, 

ату 

Các dãy núi chính. 

тп đô. 


Hình 6. Địa hình 


+ Vùng núi Trường Sơn Nam gồm các khối núi và cao nguyên. Khối núi 
Kon Tum và khối núi cực Nam Trung Bộ được nâng cao, đồ só. Địa 
hình núi với những đỉnh cao trên 2000m nghiêng đản về phía đông, 
sườn đốc dựng chênh vënh bên dải đồng bằng hẹp ven biển. Tương 
phản với địa hình núi ở phía đông là các bẻ mặt cao nguyên badan 
Рау Ки, Đắk Гак, Mơ Nông, Di Linh tương đối bằng phảng, có các 
bác đỏ cao khoảng 500 — 800 — 1000m và các bán bình nguyên 
xen đồi ở phía tây, tạo nên sự bất đối xứng ró rệt giữa hai sườn 
Đông — Tây của vùng Trường Sơn Nam. 

— Địa hình bán bình nguyên và đồi trung du 


Năm chuyền tiếp giữa miền núi và đồng bằng nước ta là các bé mặt bán 
bình nguyên hoặc các đồi trung du. Bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở 
Đông Nam Bộ với bậc thêm phù sa cổ ở độ cao khoảng 100m và bề mặt 
phủ badan ở độ cao khoảng 200m. Địa hình đồi trung du phần nhiều là 
các thêm phù sa có bị chia cắt do tác động của dòng chảy. Раі đồi trung 
du rộng nhất nằm ở rìa phía bắc và phía tây đồng bằng sông Hồng, thu 


hẹp ở rìa đồng bằng ven biền miền Trung. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. 

2. Hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi 
Đông Bắc và Tây Bắc. 

3. Địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam 
khác nhau như thế nào ? 


tạ 
[6] 


Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) 


b) Khu vực đồng bằng 

Đồng bằng nước ta chiếm khoảng 1/4 diện tích lãnh thổ, được chia thành 

2 loại : đồng bằng châu thổ sông và đóng bằng ven biển. 

— Đồng bằng châu thổ sông : gồm đồng bàng sông Hồng và đồng bằng sông 
Cửu Long. Hai đóng bằng này đều được thành tạo và phát triển do phù 
sa sông bồi tụ дап trên vịnh biên nông, thêm lục địa mở rộng. 

Dua vào kiến thúc dà học và quan sát hình 6, hãy nhận xét về địa hình của hai 

đồng bàng này. 

+ Đồng bằng sông Hồng là đồng bàng châu thổ, được bồi tụ phù sa 
của hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình, đã được 
con người khai phá từ lâu đời và làm biến đổi mạnh. Đồng bằng 
rộng khoảng 15 nghìn km?, địa hình cao ở rìa phía tây và tây bắc, 
thấp dân ra biên. Bề mặt đồng bàng bị chia cắt thành nhiều б. 
Do có đê ven sóng ngăn lũ nên vùng trong đê không còn được bồi tụ 
phù sa, gồm các khu ruộng cao bạc màu và các ó trũng ngập nước ; 
vùng ngoài đê được bồi phù sa hằng năm. 

+ Đồng bằng sông Cứu Long (Tây Nam Bộ) là đồng bằng châu 
thổ được bồi tụ phù sa hằng năm của hệ thống sông Mê Công. 
Khác với đồng bảng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long 
rộng hơn, diện tích khoảng 40 nghìn km2, địa hình thấp và 
bằng phảng hơn. Trên bé mặt đồng bằng không có đê nhưng 
có mạng lưới sông ngòi, kẻnh rạch chàng chịt ; vẻ mùa lũ, 
nước ngập tiên diện rộng, còn vé mùa cạn, nước triều lấn 
mạnh. Gản 2/3 diện tích đồng bằng là đất mặn, đất phèn. 
Đồng bằng có các vùng trũng lớn như Đồng Tháp Mười, Tứ giác 
Long Xuyên.... là những nơi chưa được bồi lấp xong. 

— Đồng bằng ven biển : 

Dụa vào hình 6, nêu nhận xét về đặc điểm của đồng bằng ven biển miền Trung. 

Dài đồng bằng ven biển miền Trung có tổng diện tích khoảng 15 nghìn km. 

Biển đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành dài đồng bằng này 

nên đất ở đây thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông. Đồng bằng 

phản nhiều hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. 


33 


Chỉ một số đồng bằng được mở rộng ở các cửa sông lớn như đồng bằng 
Thanh Hoá của hệ thống sông Ма, sông Сһи, đồng bảng Nghệ An (sông 
Са), đồng bằng Quảng Nam (sông Thu Bôn) và đồng bằng Tuy Hoà (sông 
Đà Капа). Ó nhiều đồng bằng thường có sự phân chia làm ba dải : giáp 
biển là cồn cát, dám phá ; giữa là vùng thấp trũng ; dài trong cùng đã 
được bồi tụ thành đồng bằng. 


3. Thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của các khu vực đồi núi 


và đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội 


a) Khu vực đồi núi 


— Các thế mạnh : 


Нау nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vuc dôi núi 

+ Khoáng sản : Khu vực đồi núi tập trung nhiều loại khoáng sản có 
nguồn gốc nội sinh như đồng, chì, thiếc, sắt, pyrit, niken, crôm, vàng, 
vonfram... và các khoáng sản có nguồn gốc ngoại sinh như bôxit, 
apatit, đá vôi, than đá, vật liệu xây dựng. Đó là nguyên liệu, nhiên 
liệu cho nhiều ngành công nghiệp. 

+ Rừng và đất trồng : Тао cơ sở phát triển nền lâm — nông nghiệp nhiệt 
đới. Rừng giàu có về thành phần loài động, thực vật ; trong đó nhiều 
loài quý hiếm tiêu biéu cho sinh vật rừng nhiệt đới. 

Miền núi nước ta còn có các cao nguyên và các thung lũng, tạo thuận lợi 

cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, 

phát triển chăn nuôi đại gia súc. Ngoài các cây trồng, vật nuôi nhiệt đới, 

ở vùng cao còn có thể nuôi trồng được các loài động, thực vật cận nhiệt 

và ôn đới. Đất đai vùng bán bình nguyên và đồi trung du thích hợp để 

trồng các cây công nghiệp, cây ăn quả và cả cây lương thực. 

+ Nguồn thuỷ năng : Các con sông ở miền núi nước ta có tiềm năng 
thuỷ điện lớn. 

+ Tiềm năng du lịch : Có nhiều điều kiện dé phát triển các loại hình du 
lịch tham quan, nghi dưỡng... nhất là du lịch sinh thái. 

Các mặt hạn chế : 

Ở nhiều vùng núi, địa hình bị chia cắt mạnh, lắm sông suối, hẻm vực, 

sườn đốc, gây trở ngại cho giao thông, cho việc khai thác tài nguyên và 

giao lưu kinh tế giữa các vùng. Do mưa nhiều, độ dốc lớn, miền núi còn 


là nơi dë xảy ra các thiên tai như lũ nguồn, lũ quét, xói mòn, trượt lở 
đất. Tại các đứt gãy sâu còn có nguy cơ phát sinh động đất. Các thiên 
tai khác như lốc, mưa đá, sương muối, rét hại... thường gây tác hại lớn 
cho sản xuất và đời sống dàn cư. 
Việc khai thác, sù dụng đất và rùng không hợp lí ở miền dôi núi đã gây nên 
những hậu quả gì cho môi trường sinh thái nước ta ? 
b) Khu vực đồng bằng 
— Các thế mạnh : 
+ Та cơ sở đề phát triển nên nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng các loại 
nông sản, mà nông sản chính là lúa gạo. 
+ Cung cấp các nguồn lợi thiên nhiên khác như thuỷ sản, khoáng sản và 
lâm sản. 
+ Là nơi có điều kiện dé tập trung các thành phố, các khu công nghiệp 
và các trung tâm thương mại. 
+ Phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sông. 
— Hạn chế : 
Các thiên tai như bảo, lụt, hạn hán... thường xảy ra, gây thiệt hại lớn về 
người và tài sản. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có những 
điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm 
địa hình và đất ? 

2. Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung. 

3. Nêu những thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi và 
khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế — xã hội ở nước ta. 


Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sác 
của Ыєп 


1. Khái quát về Biển Đông 


Biển Đông là một biền rộng, có diện tích 3,447 triệu km”. 
Là biển tương đối kín, phía bắc và phía tây là lục địa, phía đông và đông 
nam được bao bọc bởi các vòng cung đảo. 


Biên Đông nằm trong vùng nhiệt đới åm gió mùa. 


Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và tính chất khép kín của Biển Đông 
được thể hiện qua các yếu tố hải văn (nhiệt độ, độ muối của nước bién, 
sóng, thuỷ triều, hải lưu) và sinh vật biển. 


Các đặc điểm trên của Biển Đông ảnh hưởng mạnh mẽ đến thiên nhiên 


phần đất liền và làm cho thiên nhiên nước ta có sự thống nhất giữa phản 
đất liền và vùng biển. 


2. Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam 


a) Khí hậu 


Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên пибс ta. 


Biên Đông rộng, nhiệt độ nước biển cao và biến động theo mùa đã làm 
tăng độ ầm của các khối khí qua bién, mang lại cho nước ta lượng mưa 
và độ åm lớn, đóng thời làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết 
lạnh khô trong mùa đông và làm diu bớt thời tiết nóng bức trong mùa 
hạ. Nhờ có Biển Đông, khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu 
hải đương nên điều hoà hơn. 


b) Địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển 


Các dạng địa hình ven biển nước ta rất đa dạng. Đó là các vịnh cửa sông, 
các bờ biển mài mòn, các tam giác châu có bài triều rộng, các bài cát 
phảng, cồn cát, các dám phá, các vũng vịnh nước sâu, các đảo ven bờ 
và những rạn san hô... 

Xác định trên bản đồ Địa li tu nhiên Việt Nam (bản đồ treo tường hoặc trong 
Atlat) vị trí các vịnh biển : Hạ Long, Đà Nẵng, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh. 
Các vịnh biển này thuộc các tỉnh, thành phố nào ? 


CHÚ GIẢI 


Phân tổng độ cao. 
Tiên800m 2500 1600 500 20 0 


Phên tång độ sâu 
100 20 1000 2900 Оя 20т 


Эйт, фаш 

Dòng biển mùa hạ 
Dòng biển mùa đồng. 
мв đầu, khí 

Biên giới quốc gia 


Hình 8.1. Vùng biển Việt Nam trong Biển Đông 


37 


— Các hệ sinh thái vùng ven biển rất đa dạng và giàu có. 


Hệ sinh thái rừng ngập màn ở nước ta vốn có diện tích tới 450 nghìn ha, 
riêng Nam Bộ là 300 nghìn ha, lớn thứ hai trên thë giới sau rừng ngập 
mặn Amadôn ở Nam Mi. Tuy vây, hiện nay rừng ngập mặn đã bị thu 
hẹp rất nhiều do chuyển đổi thành diện tích nuôi tôm, cá và do cháy 
rừng... Hệ sinh thái rừng ngập mặn cho năng suất sinh học cao, đặc biệt 
là sinh vật nước lợ. Các hệ sinh thái trên đất phèn và hệ sinh thái rừng 
trên các đảo cũng rất đa dang và phong phú. 


c) Tài nguyên thiên nhiên vùng biển 


Vùng biển Việt Nam giàu tài nguyên khoáng sản và hải sản. 

Tài nguyên khoáng sản : Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất 
là đầu khí. Hai bé dâu lớn nhất hiện đang được khai thác là Nam Côn 
Sơn và Cứu Long ; các bé dâu khí Thó Chu — Mã Lai và Sông Hồng tuy 
điện tích nhỏ hơn nhưng cũng có trù lượng đáng Кё; ngoài ra còn nhiều 
vùng có thể chứa dầu, khí đang được thăm dò. Các bãi cát ven biển có 
trữ lượng lớn titan là nguồn nguyên liệu quý cho ngành công nghiệp. 
Vùng ven biển nước ta còn thuận lợi cho nghề làm muối, nhất là ven 
biển Nam Trung Во, nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, lại chỉ có một số 
sông nhỏ đồ ra biển. 


Tài nguyên hải sản : Sinh vật Biển Đồng tiêu biểu cho hệ sinh vật vùng 
biển nhiệt đới giàu thành phán loài và có năng suất sinh học cao, nhất 
là ở vùng ven bờ. Trong Biên Đông có trên 2000 loài cá, hơn 100 loài 
tôm, khoảng vài chục loài mực, hàng nghìn loài sinh vật phù du và sinh 
vật đáy khác. Ven các đảo, nhất là tại hai quán đảo lớn Hoàng Sa và 
Trường Sa có nguồn tài nguyên quý giá là các rạn san hô cùng đông đảo 
các loài sinh vật khác. 

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên thuận lợi, 
Biên Đông thật sự đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế 
của nước ta hiện nay. 


d) Thiên tai 


— Bão : Mỗi năm trung bình có 9 — 10 cơn bão xuất hiện ở Biền Đông, 


trong đó có 3 — 4 cơn bảo trực tiếp đồ vào nước ta. 

Bão kèm theo sóng lừng, mưa lớn, nước dâng gây lũ lụt là loại thiên tai 
bất thường, khó phòng tránh уап thường xuyên xảy ra hằng năm làm 
thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là với cư đân sống ở vùng 
ven biển nước ta. 


A" а; 


оное зотни) ˆ 


— Sat lở bờ biên : Hiện tượng sat lở bờ biển đã và đang đe doa nhiều đoạn 
bờ biển nước ta, nhất là dải bờ biền Trung Bộ. 

= vùng ven biển miền Trung còn chịu tác hại của hiện tượng cát bay, cát 
chảy län chiếm ruộng vườn, làng mạc và làm hoang mạc hoá đất đai. 
Sử dụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên biển, phòng chống ó nhiễm môi 
trường biển, thực hiện những biên pháp phòng tránh thiên tai là những 
vấn đề hệ trọng trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế 
biển của nước ta. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu khái quát về Biển Đông. 

2. Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu, địa hình và các hệ 
sinh thái vùng ven biển nước ta. 

3. Hãy nêu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thiên tai ở vùng biển 
nước ta. 


39 


ЕТКЕ Thiền nhiên nhiệt đói ат gió mùa 


1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 


Dua vào những kiến thúc đã học, һау cho biết vi sao nước ta có khí hậu nhiệt 
đới ẩm gió mùa. 

a) Tính chất nhiệt đới 
Tính chất nhiệt đới của khí hậu được quy định bởi vị trí nước ta nằm 
trong vùng nội chí tuyến. Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng 
bức xạ mặt trời lớn do có góc nhập xạ lớn và ở mọi nơi trong năm 
đều có hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh. 
Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm khiến cho nhiệt 
độ trung bình năm cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới. Nhiệt độ 
trung bình năm trên toàn quốc đều lớn hơn 20°С (trừ vùng núi cao), 
nhiều nắng, tổng số giờ nắng tuỳ nơi từ 1400 đến 3000 giờ/năm. 

b) Lượng mưa, độ іт lón 
Các khối khí di chuyền qua biển (trong đó có Biển Đông) dà mang lại 
cho nước ta lượng mưa lớn, trung bình năm từ 1500 đến 2000mm. O 
những sườn núi đón gió biền và các khối núi cao, lượng mưa trung bình 
năm có thé lên đến 3500 — 4000mm. Độ åm không khí cao, trên 80%, 
cân bằng ẩm luôn luôn dương. 

c) Gió mùa 
Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến bán câu Bắc, nên có Tín phong 
bán саи Вас hoạt động quanh năm. Mặt khác, khí hậu Việt Nam còn 
chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các khối khí hoạt động theo mùa với hai 
mùa gió chính : gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. Gió mùa đã lấn 
át Tín phong, vì thế Tín phong hoạt động xen kẽ gió mùa và chỉ mạnh 
lên rõ rệt vào các thời kì chuyền tiếp giữa hai mùa gió. 

— Giómùa mùa đông : Từ tháng ХІ đến tháng IV năm sau, miền Bắc nước 

ta chịu tác động của khối khí lạnh phương Bắc di chuyền theo hướng 
đông bắc, nên thường gọi là gió mùa Đông Bác. 


40 


CHỦ GIẢI 


—!020— Đường đẳng áp 
(mb) 


Vũng áp thấp 
Vùng áp cao. 
“Thang tâm áp thấp 


Trưng tâm áp cao 
Hung gió chính 


Hình 9.1. Gió mùa mùa đông ở khu vục Đông Nam Á 


Dựa vào kiến thúc đã học, hãy cho biết trung tâm xuất phát gió mùa 
Đông Bắc và tính chất của gió này ở Việt Nam. 
Gió mùa Đông Вас tạo nên một mùa đông lạnh ở miến Bắc : nửa 
даи mùa đông thời tiết lạnh khó, còn nửa sau mùa đông thời tiết 
lạnh åm, có mưa phùn ở vùng ven bién và các đồng bằng Вас Bộ, 
Bắc Trung Во. 
Khi di chuyển xuống phía nam, gió mùa Đông Bác suy yếu dán, bớt lạnh 
hơn và háu như bị chặn lại ở dãy Bạch Ма. Từ Đà Năng trở vào, Tín 
phong bán саи Вас cũng thói theo hướng đông bắc chiếm ưu thế, gây 
mưa cho vùng ven biên Trung Bộ và là nguyên nhân chính tạo nên mùa 
khô ở Nam Bộ và Тау Nguyên. 

— Gió mùa mùa ha : Vào mùa ha (từ tháng V đến tháng X) có hai luồng 
gió cùng hướng tây nam thói vào Việt Nam. 
Dua vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm áp cao hình thành gió mùa mùa 
hạ ở Việt Nam ; hướng di chuyển và tính chất của gió này. 
Vào đầu mùa hạ, khối khí nhiệt đới Ат từ Bắc Ấn Độ Dương di chuyền 
theo hướng tây nam xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho đồng bằng 
Nam Bộ và Tây Nguyên. Khi vượt qua dãy Trường Sơn và các dãy núi chạy 
doc biên giới Việt — Lào, tràn xuống vùng đồng bàng ven biển Trung Bộ 


41 


—1020—— Đường đẳng áp 


'Vùng áp thấp 
Vùng áp cao. 
— Truagtmápthấp | 
+ Trung tâm áp сао 
2 Hing gé chinh 


CHÚ GIẢI 


(mb) 


Hình 9.2. Gió mùa mùa hạ ở Đông Nam Á 


và phần nam của khu vực Tây Bắc, khối khí này trở nên khô nóng (gió 
phơn Tây Nam hay còn gọi là gió Tây hoặc gió Lào). 

Vào giữa và cuối mùa hạ, gió mùa Tây Nam (xuất phát từ áp cao cận 
chí tuyến bán cáu Nam) hoạt động mạnh. Khi vượt qua vùng biển xích 
đạo, khối khí này trở nên nóng йт hơn, thường gây mưa lớn và kéo dài 
cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Hoạt động của gió Tây 
Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới là nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào 
mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và mưa vào tháng IX cho Trung Bộ. 
Do áp thấp Вас Во, khối khí này di chuyển theo hướng đông nam vào 
Вас Bộ tạo nên "gió mùa Đông Nam” vào mùa hạ ở miền Bắc nước ta. 
Hoạt động của gió mùa đã dàn tới su phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa 
các khu vực nhu thế nào ? 

Trong chế độ khí hậu, ở miền Bắc có sự phân chia thành mùa đông lạnh, 
ít mưa và mùa hạ nóng åm, mưa nhiều. Còn ở miền Nam có hai mùa : 
mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển 
Trung Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô. 


¬—¬ `. a 
Eey Ч 


CHÚ GIẢI 
САС MIỄN KHÍ HẬU. 


Miền Bắc 


Miễn Nam 
BIÉU ĐỒ NHIỆT BỘ VÀ LƯỢNG MƯA. 
` 


Lượng mưa 
Nha Trang Tên trạm khí lượng 
m ° — cHếpộGl6 


(Hướng gi, tần suất) 


x Gómángi — Gi6mùamùahg 
—~ S6màamlsng 
@6thóng? >-  GIốTây khô nông 


ВАО (Hung di chuyển và tán suất) 
Từ 0,3 đến 1 cơn bão / thắng. 


"Từ 1 đến 1,3 cơn bão / thắng 
== тала đến 17 cơn ыбо 


Hình 9.3. Khí hậu 


(Z2 TÏtỆ1;iageuœo 


43 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào ? 
2. Dựa vào bảng số liệu sau : 
Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm 


Lạng Sơn 

Hà Nội 16,4 28,9 23,5 
Huế 19,7 29,4 25,1 
Đà Nẵng 21,3 29,1 25,7 
Quy Nhơn 23,0 297 26,8 
TP. Hồ Chí Minh 25,8 271 27,1 


Hãy nhận xét về su thay đổi nhiệt độ tù Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân. 
3. Dựa vào bảng số liệu sau : 
Lượng mua, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm 


Hà Nội + 687 
Huế 2868 1000 + 1868 
TP. Hồ Chi Minh 1931 1686 +245 


Hãy so sánh, nhận xét về lượng mua, lượng bốc hơi và cân bằng ầm của ba 

địa điểm trên. Giải thích. 

4. Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó 
đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực. 


Thiên nhiên nhiệt đói ат gió mùa 
(tiếp theo) 


2. Các thành phân tự nhiên khác 
а) Địa hình 


— Xâm thực mạnh ở miền đồi núi. 


Vì sao địa hình đổi núi nước ta bị xâm thục mạnh ? 

“Trên các sườn đốc mất lớp phủ thực vật, bé mặt địa hình bị cắt xẻ, đất bị 
xói mòn, rửa trôi, nhiều nơi tro sỏi đá. Biểu hiện của địa hình xâm thực 
mạnh còn là những hiện tượng đất trượt, đá lở. O vùng núi đá vôi hình 
thành địa hình cacxtơ với các hang động, suối cạn, thung khô. Các vùng 
thêm phù sa cổ bị chia cắt thành các đồi thấp xen thung lùng rộng. 

Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông. 

Hệ quả của quá trình xâm thực, bào mòn mạnh bẻ mặt địa hình ở 
miền đổi núi là sự bồi tụ mở mang nhanh chóng các đóng bằng hạ 
lưu sông. Ria phía đông nam đồng bảng châu thổ sông Hồng và phía 
tây nam đồng bằng châu thổ sông Cửu Long hằng năm lấn ra biển từ vài 
chục đến gắn trảm mét. 

Có thể nói, quá trình xâm thực — bồi tu là quá trình chính trong sự hình 
thành và biến đối địa hình Việt Nam hiện tại. 

Нау nêu ảnh hưởng của địa hình xâm thực, bồi tụ mạnh đến việc sù dụng đất 
ở nước ta. 


b) Sông ngòi 


= Mạng lưới sông ngòi dày đặc. 


Chỉ tính những con sông có chiều dài trên 10 km thì nước ta đã có tới 
2360 sông. Doc bờ biển, trung bình cứ 20 km lại gặp một cửa sông. 
Sông ngòi nước ta nhiều, nhưng phản lớn là sông nhỏ. 


Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa. 


Sông ngòi nước ta có lượng nước lớn, tông lượng nước là 839 tỉ m°/năm 
(trong đó 60% lượng nước là từ phần lưu vực năm ngoài lãnh thổ). 


Tổng lượng phù sa hằng năm của sông ngòi trên lãnh thỏ nước ta là 
khoảng 200 triệu tấn. 


45 


c) Đất 


đ) Sinh vật 


— Chế độ nước theo mùa 


Nhịp điệu dòng chảy của sông ngòi nước ta theo sát nhịp điệu mưa. Mùa 
lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng với mùa khó. Chế độ 
mưa thất thường làm cho chế độ dòng chảy sông ngòi cũng điển biến 
thất thường. 


Vi sao sông ngòi nuớc ta có đặc điểm nêu trên ? 


Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu 
nhiệt đới ẩm. Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hoá diễn 
ra với cường độ mạnh, tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều rửa trôi các 
chất bado dè tan (Са2*, Mg”*, К?) làm đất chua, đồng thời có sự tích tụ 
охи sắt (Fe;O;) và охи nhôm (Al;O,) tạo ra màu đỏ vàng. Vì thế, loại 
đất này được gọi là đất feralit (Fe - Al) đỏ vàng. Quá trình feralit diễn 
ra mạnh ở vùng đồi núi thấp trên đá mẹ ахи, do đó đất feralit là loại đất 
chính ở vùng đồi núi nước ta. 

Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng nhu thế nào đến việc sú dụng dất trong 
trồng trọt ? 


Ó Việt Nam, hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng 
ат là rừng гат nhiệt đới ат lá rộng thường xanh. Hiện nay, rừng 
nguyên sinh còn lại rất ít, phố biến là rừng thứ sinh với các hệ sinh thái 
rừng nhiệt đới gió mùa biến dạng khác nhau, từ rừng gió mùa thường 
xanh, rừng gió mùa nửa rụng lá, rừng thưa khô rụng lá tới xa van, bụi 
gai hạn nhiệt đới. 

Trong giới sinh vật, thành phản các loài nhiệt đới chiếm ưu thế. Thực 
vật phố biến là các loài thuộc các họ cây nhiệt đới như họ Đậu, Vang, 
Dâu tăm, Dâu. Động vật trong rừng là các loài chim thú nhiệt đới, nhiều 
nhất là công, trĩ, gà lôi, vet, khi, vượn, nai, hoảng... Ngoài ra, các loài 
bò sát, ếch nhái, côn trùng cũng rất phong phú. 

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh 
quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới åm gió mùa ở nước ta. 


3. Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động 
sản xuất và đời sống 


46 


Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động 
sản xuất và đời sống, trực tiếp nhất và rõ rệt nhất là hoạt động sản xuất 
nông nghiệp. 


a) Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 


— Nền nhiệt ảm cao, khí hậu phân mùa tạo điều kiện cho chúng ta phát 
triển nên nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hoá cây trồng, vật 
nuôi. Cần tận dụng mặt thuận lợi này dé không ngừng nâng cao năng 
suất cây trồng và nhanh chóng phục hỏi lớp phủ thực vật trên đất trống 
bằng mô hình nông — lâm kết hợp. 

— Tính thất thường của các yếu tố thời tiết và khí hậu gây khó khăn cho 
hoạt động canh tác, cơ cấu cây trồng, kế hoạch thời vụ, phòng chống 
thiên tai, phòng trừ dịch bệnh... trong sản xuất nông nghiệp. 

b) Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống 

— Thiên nhiên nhiệt đới åm gió mùa tạo thuận lợi cho nước ta phát triển 
các ngành kinh tế như lâm nghiệp, thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch... 
và đầy mạnh hoạt động khai thác, xây dựng... nhất là vào mùa khô. 


— Tuy nhiên, các khó khăn, trở ngai cũng không ít : 

+ Các hoạt động giao thông vận tải, du lịch, công nghiệp khai thác... 
chịu ảnh hướng trực tiếp của sự phản mùa khí hậu, chế độ nước của 
sông ngòi. 

+ Dó ám сао gây khó khăn cho việc bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản. 

+ Các thiên tai như mưa bào, lũ lụt, hạn hán hằng năm gây tón thất rất 
lớn cho mọi ngành sản xuất, thiệt hại về người và tài sản. 

+ Các hiện tượng thời tiết bất thường như đông, lốc, mưa đá, sương 
muối, rét hại, khô nóng... cũng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và 
đời sống. 


+ Môi trường thiên nhiên dé bị suy thoái. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các 
thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta. 

2. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phần đất, 
sinh vật và cảnh quan thiên nhiên như thế nào ? 

3. Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt 
động sản xuất và đời sống. 


47 


Thiên nhiên phân hoá đa dạng 


1. Thiên nhiên phân hoá theo Bác - Nam 


Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiên nhiên nước ta phân hoá theo chiều 
Bắc – Мат? 


a) Phần lành thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mà trở ra) 


Thiên nhiên ở đây đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới йт gió mùa có 
mùa đông lạnh. 


Nền khí hậu nhiệt đới thể hiện ở nhiệt độ trung bình năm trên 20°С. Do 
ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên khí hậu trong năm có mùa đông 
lạnh với 2 — 3 tháng nhiệt độ trung bình < 18°C, thể hiện ró nhất ở trung 
du miền núi Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Biên độ nhiệt độ trung bình 
năm lớn. 

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đới rừng nhiệt đới gió mùa. Sự phân 
mùa nóng, lạnh làm thay đổi cảnh sắc thiên nhiên : mùa đông bầu trời 
nhiều mây, tiết trời lạnh, mưa ít, nhiều loài cây rụng lá ; mùa hạ trời nắng 
nóng, mưa nhiêu, cây cối xanh tốt. Trong rừng, thành phân loài nhiệt 
đới chiếm ưu thë, ngoài ra còn có các loài cây cận nhiệt đới như đẻ, re, 
các loài cây ôn đới như sa mu, pơ mu ; các loài thú có lông dày như gấu, 
chồn... Ở vùng đỏng bằng, vào mùa đông trồng được cả rau ón đới. 


b) Phần lãnh thổ phía Nam (từ dãy Bạch Mā trở vào} 


48 


Thiên nhiên mang sắc thái của vùng khí hậu cân xích đạo gió mùa. 
Nền nhiệt độ thiên vé khí hậu xích đạo, quanh năm nóng, nhiệt độ trung 
bình năm trên 25°С và không có tháng nào dưới 20°С. Biên đô nhiệt độ 
trung bình năm nhỏ. Khí hậu gió mùa thể hiện ở sự phân chia thành hai 
mùa mưa và khô, đặc biệt ró từ vi độ 14° B trở vào. 

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đới rừng сап xích đạo gió mùa. Thành 
phản thực vật, động vật phân lớn thuộc vùng xích đạo và nhiệt đới từ 
phương Nam (nguồn gốc Må Lai — Inđônêxia) đi lên hoặc từ phía tây 
(Ấn Độ — Mianma) di cư sang. Trong rừng xuất hiện nhiều loài cây chịu 
hạn, rụng lá vào mùa khô như các loài cây thuộc họ Dầu. Có nơi hình 
thành loại rừng thưa nhiệt đới khô, nhiều nhất ở Tây Nguyên. Động vật 
tiêu biểu là các loài thú lớn vùng nhiệt đới và xích đạo như voi, hồ, báo, 
bò rừng... Vùng đâm lầy có trăn, rắn, cá sấu... 


2. Thiên nhiên phân hoá theo Đông - Tây 
Quan sát trên bản đồ Địa li tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), nhận 
xét về sự thay đổi thiên nhiên tü Đông sang Tây. 
Từ Dong sang Тау, từ biển vào đất liền, thiên nhiên nước ta có sự 
phân hoá thành 3 dải rõ rệt : 


a) Vùng biển và thêm lục địa 
Vùng biển nước ta lớn gần gấp 3 lån diện tích đất liền. Độ nông — sâu, 
rộng — hẹp của thềm lục địa có quan hệ chặt chẻ với vùng đồng bằng, 
vùng đồi núi ké bên và có sự thay đồi theo từng đoạn bờ biển. 
Hãy quan sát bản đồ Địa lí tụ nhiên Việt Nam, nêu dẫn chủng về mổi quan hệ dó. 
Thiên nhiên vùng biển nước ta đa dạng và giàu có, tiêu biểu cho thiên 
nhiên vùng biển nhiệt đới gió mùa. 

b) Vùng đồng bằng ven biển 
Thiên nhiên vùng đồng bằng nước ta thay đồi tuỳ nơi, thể hiện mối quan 
hệ chát chẽ với dải đồi núi phía tây và vùng biển phía đông. 
Đồng bằng Bắc Bộ và đóng bằng Nam Bộ mở rộng với các bãi triều thấp 
phảng, thêm lục địa rộng, nông ; phong cảnh thiên nhiên trù phú, xanh 
tươi, thay đổi theo mùa. 
Dài đồng bằng ven biển Trung Bộ hẹp ngang và bị chia cắt thành những 
đồng bằng nhỏ, đường bờ biên khúc khuỷu với thềm lục địa thu hẹp, tiếp 
giáp vùng biên sâu ; các dạng địa hình bồi tụ, mài mòn xen kẻ nhau, các 
cồn cát, đám phá khá phố biến ; thiên nhiên khác nghiệt, đất đai kém 
màu mỡ nhưng giàu tiềm năng du lịch và thuận lợi cho phát triển các 
ngành kinh tế biên. 

c) Vùng đồi núi 
Sự phân hoá thiên nhiên theo Đông — Tây ở vùng đồi núi rất phức tạp, 
chủ yếu do tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi. 
Hãy nêu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa với hướng các dãy пш đến sự khác 
biệt về thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc, giữa Đông Trường 
Sơn và Tây Nguyên. 
Trong khi thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đới 
gió mùa thì ở vùng núi thấp phía nam Tây Bắc cảnh quan thiên 
nhiên nhiệt đới gió mùa và ở vùng núi cao Tây Bắc, cảnh quan thiên 
nhiên giống như vùng ôn đới. 


49 


Khi sườn Đông Trường Sơn đón nhận các luồng gió từ biển thói vào 
tạo nên một mùa mưa vào thu đông, thì ở vùng Tây Nguyên lại là mùa 
khô, nhiều nơi khó hạn gay gắt, xuất hiện cảnh quan rừng thưa. Còn khi 
Tây Nguyên vào mùa mưa thì bên sườn Đông Trường Sơn nhiều nơi lại 
chịu tác động của gió Tây khô nóng. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh, nhận xét và so sánh chế độ nhiệt, chế độ mưa 
của 2 địa điểm trên. 


Một số chỉ số về nhiệt độ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (°C) 


Hà Nội 16,4 125 
(21°01B) 35 (tháng 1) кол > si з oi 
TP. Hồ Chí Minh 257 28,9 
(109478) 271 tháng ХШ) (tháng TV) 32 13,8 40 26,2 


о” 


эз 
з4 
32 
м 
а 
25 
24 
2 
20 


KTTETITITTTYTIYNIT] 


10 
1 ü MU W v AMK X X Tháng лиму M WIVN X XXI Tháng 


Hà Nội E Lượng mưa  —e—Nhiệtđộ TP. Hổ Chí Minh 

Biểu dó nhiệt độ và lượng mua ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 

2. Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và 
phần lãnh thổ phía Nam nước ta. 

3. Nêu khái quát sự phân hoá thiên nhiên theo Đông - Tây. Dẫn chứng 
về mối liên hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên của vùng thềm 
lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi kề bên. 

50 


Thiên nhiên phân hoá đa dạng 
(tiếp theo) 


3. Thiên nhiên phân hoá theo độ cao 


Nguyên nhân nào tạo nên sụ phân hoá thiên nhiên theo độ cao ? Sụ phân hoá 
theo độ cao ở nuớc ta biểu hiện ró ở các thành phần tu nhiên nào ? 


Thiên nhiên nước ta có 3 đai cao : 


a) Đai nhiệt đới gió mùa 


Ó miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình dưới 600 — 

700m, ở miền Nam lên đến độ cao 900 — 1000m. 

Khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt, mùa hạ nóng (nhiệt độ trung bình tháng 

trên 25°С). Độ åm thay đồi tuỳ nơi : từ khô đến ẩm ướt. 

Đất trong đai bao gồm : 

+ Đất đồng bằng chiếm гап 24% diện tích đất tự nhiên của cả nước, 
với các nhóm : đất phù sa, đất phèn, đất màn, đất cát... Trong đó có 
điện tích lớn nhất và tốt nhất là đất phù sa. 

+ Đất vùng đồi núi thấp chiếm hơn 60% diện tích đất tự nhiên cả nước, 
chủ yếu là nhóm đất feralít. Trong đố tốt nhất là đất feralit nâu đỏ 
phát triển trên đá mẹ badan và đá vôi. 

Sinh vật gồm các hệ sinh thái nhiệt đới : 


+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới åm lá rộng thường xanh hình thành ở 
những vùng núi thấp mưa nhiều, khí hậu åm ướt, mùa khô không 
rõ. Rừng có cấu trúc nhiều tầng với 3 táng cây рб, có cây сао tới 
30 — 40m, phản lớn là các loài cây nhiệt đới xanh quanh năm. Giới 
động vật nhiệt đới trong rừng đa dạng và phong phú. 

+ Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa : rừng thường xanh, rừng nửa 
rụng lá và rừng thưa nhiệt đới khô. Trên các loại thổ nhưỡng đặc biệt 
có : các hệ sinh thái rừng thường xanh trên đá vôi ; rừng ngập màn trên 
đất mặn ven biển ; rừng tràm trên đất phèn ; hệ sinh thái xa van, сау 
bụi gai nhiệt đới khô trên đất cát, đất thoái hoá vùng khô hạn. 


b) Đai cận nhiệt đói gió mùa trên núi 


О miền Bắc, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có độ cao từ 600 — 700m 
lên đến 2600m, ở miền Nam từ 900 — 1000m lên đến 2600m. 


51 


= Khí hậu mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ trên 25°C, mưa nhiều hơn, 


độ ầm tăng. 

+ Ó độ cao từ 600 - 700m đến 1600 — 1700m, khí hậu mát mẻ và độ 
åm tăng, tạo điều kiện hình thành các hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới 
lá rộng và lá kim phát triển trên đất feralit có mùn. Trong rừng xuất 
hiện các loài chim, thú cận nhiệt đới phương Bắc. Các loài thú có lông 
dày như gấu, sóc, cầy, cáo. 

+ Ó độ cao trên 1600 — 1700m hình thành đất mùn. Rừng phát triển 
kém, đơn giản vé thành phản loài ; rêu, địa y phủ kín thân, cành cây. 
Trong rừng, đã xuất hiện các loài cây ôn đới và các loài chim di cư 
thuộc khu hệ Himalaya. 


c) Đai ôn đới gió mùa trên núi 


— Đai ôn đới gió mùa trên núi có độ cao từ 2600m trở lên (chỉ có ở Hoàng 
Liên Sơn). 


= Khí hàu có tính chất khí hậu ôn đới, quanh năm nhiệt độ dưới 15°С, mùa 


đông xuống dưới 5°C ; có các loài thực vật ôn đới như dó quyên, lãnh 
sam, thiết sam. Đất ở đây chủ yếu là đất mùn thô. 


4. Các miền địa lí tự nhiên 


Dựa vào hình 12 và các kiến thúc đã học, hãy xác định phạm vi 3 miền địa lí 
tụ nhiên và đặc trung со bản của mỗi miền về địa hình, khí hậu. 


a) Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ 


Ranh giới phía tây — tây nam của miền dọc theo hữu ngạn sông Hồng 
và rìa phía tây, tây nam đồng bằng Вас Bộ. 

Các đặc điểm cơ bản của miền là : đồi núi thấp chiếm ưu thế ; hướng 
vòng cung của các dày núi ; các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở 
rộng. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh tạo nên một mùa đóng lạnh 
làm hạ thấp đai cao cận nhiệt đới với nhiều loài thực vật phương Bắc 
và sự thay dôi cảnh quan thiên nhiên theo mùa. 

Địa hình bờ biển đa dạng : nơi thấp phảng, nơi nhiều vịnh, đảo, quán 
đảo. Vùng biên có đáy nông, tuy nhiên vẫn có vịnh nước sâu thuận lợi 
cho phát triển kinh tế biển. 

Tài nguyên khoáng sản giàu than, đá vôi, thiếc, chi, kẽm... Vùng thêm 
vịnh Bắc Bộ có bể dáu khí Sóng Hồng. 


“TRUNG QUỐC 


CHÚ GIẢI 


Phân tång độ cao 
Trên 2500т 2500 100 500 20 0 


Phân tầng độ sâu. 
° 50 400 200 1000 DưØi1000m 
C Taj 


42598 пй, độcao 
26 Điểm, độ sâu. 
+A амын 

Renh giỗi mián tự nhiên 


- Biên giới quốc gia 


Hình 12. Các miền địa lí tự nhiên 


53 


Sư thất thường của nhịp điệu mùa khí hậu, của dòng chảy sông ngòi và 
tính không ồn định của thời tiết là những trở ngại lớn trong quá trình sử 
dụng tự nhiên của miền. 


b) Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 


Giới hạn của miền từ hữu ngan sông Hồng tới dãy núi Bạch Mã. 

Các đặc điểm cơ bản của miền là : địa hình cao, các dày núi xen kë các 
thung lũng sông theo hướng tây bắc — đông nam với dải dóng bằng thu 
hẹp ; ảnh hưởng của gió mùa Đông Вас giảm sút làm cho tính chất nhiệt 
đới tăng dần (so với miền Вас và Đông Bắc Вас Bộ), với sự có mặt của 
thành phần thực vật phương Nam. 

Đây là miền duy nhất có địa hình núi cao ở Việt Nam với đủ ba đai 
cao. Địa hình núi ưu thế, trong vùng núi có nhiều bé mặt sơn nguyên, 
cao nguyên, nhiều lòng chảo,... thuận lợi cho phát triển chăn nuôi đại 
gia súc, trồng cây công nghiệp, phát triển nông — lâm kết hợp. 

Rừng còn tương đối nhiều ở vùng núi Nghệ An, Hà Tinh (chi sau Tây 
Nguyên). Khoáng sản có sắt, crôm, titan, thiếc, apatít, vật liệu хау dựng. 
Vùng ven biển có nhiều cồn cát, đám phá, nhiều bài tắm đẹp ; nhiều nơi 
có thể xây dựng cảng biên. 


Bão lũ, trượt lở đất, hạn hán là những thiên tai thường xảy ra trong miền. 


c) Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ 


54 


Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có giới hạn từ dãy núi Bạch Mã trở 
vào Nam. 

Miền này có cấu trúc địa chất — địa hinh khá phức tạp, gồm các khối 
núi có, các sơn nguyên bóc mòn và các cao nguyên badan, đồng bằng 
châu thổ sông lớn ở Nam Bộ và đồng bằng nhỏ hẹp ven biền Nam Trung Bộ. 
Sư tương phản về địa hình, khí hậu, thuỷ văn giữa hai sườn Đông— Tây 
của Trường Sơn Nam biểu hiện rõ rệt. Bờ biên khúc khuýu, có nhiều vịnh 
biển sâu được che chắn bởi các đảo ven bờ. 

Đặc điểm cơ bản của miền là có khí hậu cận xích đạo gió mùa, được 
thể hiện ở nén nhiệt cao, biên độ nhiệt độ năm nhỏ và sự phân chia hai 
mùa mưa, khó ró rệt. 


Khí hậu cận xích đạo gió mùa thuận lợi cho sự phát triển rừng cây 
họ Dầu và các loài thú lớn như voi, hồ, bò rừng, trâu rừng... Ven biển, 
rừng ngập mãn phát triển, trong rừng có các loài trăn, rắn, cá sấu dám 
lây, các loài chim tiêu biểu của vùng ven biển nhiệt đới, xích đạo ат ; 
dưới nước nhiều cá, tôm. 

Vùng thẻm lục địa tập trung các mỏ dâu khí có trữ lượng lớn ; Tây Nguyên 
có nhiều bóxit. 

Xói mòn, rửa trôi đất ở vùng đồi núi, ngập lụt trên diện rộng ở đồng 
bằng Nam Bộ và ở hạ lưu các sông lớn trong mùa mưa, thiếu nước 
nghiêm trọng vào mùa khô là những khó khăn lớn nhất trong sử dụng 
đất đai của miền. 

Нау lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế dối với phát triển 
kinh tế — xã hội của mỗi miền. 


Саи hỏi và bài tập 


1. Điền nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau : 


2. Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên. Những thuận lợi và 
khó khăn trong việc sử dụng tự nhiên mỗi miền. 


55 


Thục hành : Đọc bản dó địa hình, 
điền vào lược đồ trống một số däu núi 
và dinh núi 


1. Bài tập Í 


Xác định vị trí của các dày núi, đỉnh núi và dòng sông trên bản đồ Địa lí 
tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam). 
a) Các dãy núi, cao nguyên 
— Các dãy núi Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Вас, Trường Sơn Nam, 
Hoành Sơn, Bạch Mà ; các cánh cung : Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, 
Đông Triều. 
— Các cao nguyên đá vôi : Tà Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu. 
— Các cao nguyên ba dan : Рак Làk, Plày Ku, Mơ Nông, Di Linh. 
b) Các đỉnh núi 
Phanxipăng : 3143m, Khoan La San : 1853m, Pu Hoạt : 2452m, 
Tây Côn Linh : 2419m ; Ngọc Linh : 2598m ; Pu xai lai leng : 
2711m ; Као Со: 2235m ; Hoành Sơn : 1046m ; Bạch Ма: 1444m ; 
Chư Yang Sin : 2405m ; Lang Biang : 2167m. 
c) Các dòng sông 
Sông Hồng, sông Chảy, sông Lô, sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, 
sông Cả, sông Hương, sông Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Đà Rằng, 
sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu. 
2. Bài tập 2 
Điền vào lược đồ trống : 
— Các cánh cung : Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. 
— Các day núi : Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, 
Hoành Sơn, Bạch Mã. 
= Các đỉnh núi : Tây Côn Lĩnh, Phanxipäng, Ngọc Linh, Chư Yang Sin. 
4. Gợi ý cách làm 
Bài tập l: 
Xác định vị trí và đọc tên các dãy núi, đỉnh núi, các dòng sông (theo yêu 
cầu của bài) dựa trên bản dó Địa lí tự nhiên (hoặc Айа Địa lí Việt Nam). 
Bài tập 2 : 
— Học sinh tự vẻ lược đồ trống Việt Nam. 
— Điền các nội dung theo yêu cầu vào lược đồ. 


56 


Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên 


Ruộng bậc thang ở vùng núi phía Bắc 


57 


Sử dụng và bảo vệ 
tài nguuên thiên nhiên 


1. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật 


a) Tài nguyên rừng 


58 


— Suy giảm tài nguyên rừng và hiện trạng rừng : 


Bảng 14.1. Su biến động diện tích rừng qua một số năm 


1943 14,3 


143 0 43,0 
1983 72 6,8 04 220 
2005 127 10,2 25 38,0 


Nhận xét về biến động diện tích rùng qua các giai đoạn 1943 – 1983 và 
1983 — 2005. Vì sao có sự biến động đó ? 

Mặc dù tổng diện tích rừng đang tàng dán lên, nhưng tài nguyên rừng 
vân bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi. 


Năm 1943, loại rừng giàu của cả nước có gắn 10 triệu ha (chiếm 70% 
diện tích rừng). Đến nay, tuy đã có gắn 40% diện tích đất có rừng 
che phủ nhưng phần lớn là rừng non mới phục hồi và rừng trồng chưa 
khai thác được. Vì thế, 70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới 
phục hồi. 

Biên pháp bảo vệ tài nguyên rừng : 

Ngoài ý nghĩa kinh tế, rừng còn giữ vai trò cân bằng sinh thái môi 
trường. Đề đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, 
theo quy hoạch thì chúng ta phải nâng độ che phủ của cả nước hiện tại 
từ gần 40% lên đến 45 — 50%, vùng núi đốc phải đạt độ che phủ khoảng 
70 – 80%. 

Su quản lí của Nhà nước về quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng được 
thé hiện qua những quy định về nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển 
đối với 3 loại rừng : rừng phòng hó, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. 


+ Đối với rừng phòng hộ : có kế hoạch, biện pháp bảo vë, nuôi dưỡng 
rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc. 

+ Đối với rừng đặc dụng : bảo vệ cảnh quan, đa dang về sinh vật của 
các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên. 

+ Đối với rừng sản xuất : đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất 
lượng rừng, duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng 
đất rừng. 

Triển khai Luật bảo vệ và phát triển rừng, Nhà nước đã tiến hành giao 

quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân. 

Nhiệm vụ trước mắt là thực hiện chiến lược trồng Š triệu ha rừng đến 

nàm 2010 nhằm đáp ứng yêu cầu phủ xanh được 43% diện tích và phục 

hồi lại sự cân bằng môi trường sinh thái ở Việt Nam. 
b) Đa dạng sinh học 
— Suy giảm đa dạng sinh học : 


Sinh vật tự nhiên ở nước ta có tính đa dạng cao (thể hiện ở số lượng 
thành phán loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm) nhưng 
đang bị suy giảm. 


Sự suy giảm tính da dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở nhũng mặt nào ? 


Bảng 14.2. Su đa dạng thành phần loài và su suy giảm số lượng loài 
thục vật, động vật 


Số lượng loài đã biết 14500 300 400 550 2000 
Số lượng loài bị mất dần 500 96 57 62 90 


Trong dó, số lượng loài 


7 со 100 62 29 = = 
có nguy cơ tuyệt chủng 


Nguyên nhân пао đã làm suy giảm số lượng loài động, thục vật tự nhiên ? 


Tác động của con người làm thu hẹp diện tích rừng tự nhiên, đồng thời 
còn làm nghèo tính đa dạng của sinh vật. 


59 


Nguồn tài nguyên sinh vật đưới nước, đặc biệt nguồn hải sản của nước 
ta cũng bị giảm sút rõ rệt. Đó là hậu quả của sự khai thác tài nguyên 
quá mức và tình trạng ô nhiễm môi trường nước, nhất là vùng cửa sông, 
ven biển. 

Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học : 

Nhà nuớc dã thục hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta ? 


+ Xây dung và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn 
thiên nhiên. Năm 1986, nước ta có 87 khu với 7 vườn quốc gia, đến 
пат 2007 đã có 30 vườn quốc gia, 65 khu dự trữ thiên nhiên, bảo. 
tồn loài — sinh cảnh, trong đó có 6 khu được UNESCO công nhận là 
khu dự trữ sinh quyền của thế giới. 

+ Ban hành Sách đỏ Việt Nam. Đề bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý 
hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng, đã có 360 loài thực vật và 350 loài 
động vật thuộc loại quý hiếm được đưa vào Sách đỏ Việt Nam. 

+ Quy định việc khai thác. Dë đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi 
sinh vật của đất nước, Nhà nước đã ban hành các quy định trong khai 
thác như : cấm khai thác gỗ quý, khai thác gỏ trong rừng non ; cấm 
gây cháy rừng ; сат sản bắt động vật trái phép ; cấm dùng chất nó 
đánh bắt cá và các dụng cụ đánh bắt cá con, cá bột ; cấm gây độc hại 
cho môi trường nước. 


2. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất 


a) Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất 


60 


Theo số liệu thống kê năm 2005, nước ta có khoảng 12,7 triệu ha đất 
có rừng, 9,4 triệu ha đất sử dụng trong nông nghiệp (chiếm hơn 28,4 % 
tổng diện tích đất tự nhiên), trung bình trên đầu người là hơn 0,1 ha. 
Trong số 5,35 triệu ha đất chưa sử dụng thì đất bằng chỉ có khoảng 350 
nghìn ha, còn lại 5 triệu ha là đất đồi núi đang bị thoái hoá. Do vậy, 
khả năng mở rộng đất nông nghiệp ở đồng bằng không nhiều, việc khai 
hoang đất đồi núi làm nông nghiệp cần phải hết sức thận trọng. 

Những năm gån đây, do chủ trương toàn dân đầy mạnh bảo vệ rừng và 
trồng rừng nên điện tích đất trống, đồi trọc giảm mạnh. Tuy nhiên diện tích 
đất đai bị suy thoái vẫn còn rất lớn. Hiện cả nước có khoảng 9.3 triệu ha 
đất bị đe doa hoang mạc hoá (chiếm khoảng 28% diện tích đất đai). 
Нау nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta. 

Nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đất đồng bằng. 


b) Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất 
Đối với vùng đói núi, để hạn chế xói mòn trên đất dốc phải áp dụng tổng 
thể các biện pháp thuỷ lợi, canh tác như làm ruộng bậc thang, đào hố 
vầy cá, trồng cây theo băng. Cải tạo đất hoang, đồi núi trọc bàng các 
biện pháp nông — lâm kết hợp. Bảo vệ rừng và đất rừng, tổ chức định 
canh, định cư cho dân cư miền núi. 


Đất nông nghiệp vốn đã ít, nên chúng ta cần có biện pháp quản lí chặt 
chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp. Đồng thời với 
thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cần canh tác hợp lí, chống 
bạc màu, glây, nhiễm màn, nhiễm phèn ; bón phân cải tạo đất thích hợp ; 
chóng ó nhiễm đất do chất độc hoá học, thuốc trừ sâu, nước thải công 
nghiệp chứa chất độc hại, chất bán chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh hại 
cây trồng. 


3. Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác 
— Tài nguyên nước : Tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào 
mùa khô và ó nhiễm môi trường nước là hai vấn đề quan trọng nhất 
trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay. Do vậy, cần sử dụng hiệu 
quả, tiết kiệm tài nguyên nước, đảm bảo cân bằng nước và phòng chống 
ô nhiễm nước. 


Hãy nêu các biện pháp nhằm bảo đảm cân bảng nước và phòng chống ó nhiễm nước. 

— Tài nguyên khoáng sản : Quản lí chặt chẽ việc khai thác khoáng sản. 
Tránh lãng phí tài nguyên và làm ó nhiễm môi trường (từ khâu khai thác, 
vận chuyền tới chế biến). 

— Tài nguyên du lịch : Cán bảo tồn, tôn tạo giá trị tài nguyên du lịch và 
bảo vệ cảnh quan du lịch khỏi bị ó nhiễm, phát triển du lịch sinh thái. 
= Khai thác, sử dụng hợp lí và bền vững các nguồn tài nguyên khác như 

tài nguyên khí hậu, tài nguyên biển... 


Нау cho biết giá trị sù dụng và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên này ? 
Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học 
ở nước ta. Các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học. 

2. Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ 
đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng. 

3. Nêu các loại tài nguyên khác cần được sử dụng hợp lí và bảo vệ. 


61 


Bào vệ môi trường và phòng chống 
thiên tai 


1. Bảo vệ môi trường 
Có 2 vấn đẻ quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là : 

— Tình trạng mất cân bảng sinh thái môi trường : biểu hiện ở sự gia tăng các 
thiên tai bào lụt, hạn hán và sự biến đồi bất thường về thời tiết, khí hậu. 
Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường và các biểu hiện 
của tình trạng này ở nuớc ta. 

= Tình trạng ó nhiễm môi trường : nước, không khí và đất đã trở thành vấn 
đề nghiêm trọng ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, các khu đông 
dàn cư và một số vùng cửa sông ven biên. O nhiều nơi, nồng độ các chất 
gây ó nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. 

Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiêm ở môi trường đô thị và nông thôn. 
Bảo vệ tài nguyên và môi trường bao gồm việc sử dụng tài nguyên hợp lí, 
lâu bén và đảm bảo chất lượng môi trường sống cho con người. 


2. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống 


a) Bão 
— Hoạt động của bào ở Việt Nam : 


Nhìn chung, trên toàn quốc, mùa bào bắt йди từ tháng VI và kết thúc 
vào tháng XI, đôi khi có bảo sớm vào tháng V và muộn sang tháng 
XII, nhưng cường độ yếu. Bão tập trung nhiều nhất vào tháng IX, sau 
đó đến các tháng X và tháng VIII. Tổng số cơn bão của ba tháng này 
chiếm tới 70% số cơn Бао trong toàn mùa. Mùa bão ở Việt Nam chậm 
dán từ Bắc vào Nam. 

Dụa vào hình 9.3, hãy nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào 
Việt Nam. Cho biết vùng nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão. 

Trung bình mỏi năm có 3 — 4 cơn bào đồ bộ vào vùng bờ biên nước ta, 
năm nhiều có 8 — 10 cơn, năm ít có 1 — 2 cơn. Nếu tính số cơn bảo có 
ảnh hưởng đến thời tiết nước ta thì còn nhiều hơn nữa, trung bình trong 
45 năm gắn đây, mỗi năm có gần 8,8 cơn bão. 


Наи quả của Бао ở Việt Nam và biện pháp phòng chống : 

Bão thường có gió mạnh và mưa lớn. Lượng mưa trong một trận bão 
thường đạt 300 — 400mm, có khi tới trên 500 — 600mm. Trên biển, bảo 
gây sóng to đâng cao 9 — 10m, có thẻ lật úp tàu thuyền. Gió bảo làm 
mực nước biển dâng cao tới 1,5 — 2m, gây ngập mặn vùng ven biển. 
Nước dâng tràn đê kết hợp nước lũ do mưa lớn trên nguồn đồn về làm 
ngập lụt trên diện rộng. Вао lớn, gió giật mạnh tàn phá cả những công 
trình vững chắc như nhà cửa, công sở, cầu cống, cột điện cao thế... Bão. 
là một thiên tai gây tác hại rất lớn cho sản xuất và đời sống nhân dân, 
nhất là ở vùng ven biển. 

Ngày nay, nhờ vào các thiết bị vệ tinh khí tượng, chúng ta cũng đã dự 
báo được khá chính xác vẻ quá trình hình thành và hướng di chuyển của 
bão. Việc phòng chống Бао là hết sức quan trọng. Đề tránh thiệt hại, khi 
có bão các tàu thuyền trên bién phải gấp rút trở về đất liền hoặc tìm nơi 
trú án. Vùng ven bién cần củng cố công trình dë bién. Nếu có bào mạnh 
сап khẩn trương sơ tán dân. Chống bào phải luôn kết hợp với chống lụt, 
úng ở đồng bằng và chống lũ, chống xói mòn ở miền núi. 


b) Ngập lụt 


c) Lú quét 


Vùng đồng bàng nào ở nuớc ta hay bị ngập lụt ? Vì sao ? 

Hiện nay, vùng chịu lụt úng nghiêm trọng nhất là vùng châu thổ sông 
Hồng do diện mưa bào rộng, lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn, 
mặt đất thấp, xung quanh lại có đê sông, đê biên bao bọc. Mật độ xây 
dựng cao cũng làm cho mức độ ngập lụt nghiêm trọng hơn. Ngập lụt ở 
đồng bằng sông Cửu Long không chỉ do mưa lớn gây ra mà còn do triều 
cường ; vì vậy, khi tiến hành tiêu nước chống ngập lụt cần tính đến làm 
các công trình thoát lũ và ngăn thuỷ triều. Ngập lụt gây hâu quả nghiêm 
trọng cho vụ hè thu ở hai đồng bàng trên. Còn tại Trung Bộ, nhiều vùng 
trũng ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng hạ lưu các sông lớn ở Nam Trung 
Bộ cũng bị ngập lụt mạnh vào các tháng IX — X do mưa bào lớn, nước 
biển dâng và lũ nguồn về. 


Lù quét xảy ra ở những lưu vực sông suối miền núi có địa hình chia cắt 
mạnh, độ đốc lớn, mất lớp phủ thực vật, bé mặt đất đẻ bị bóc mòn khi có 
mưa lớn đồ xuống. Mưa gây ra lũ quét có cường độ rất lớn, lượng mưa 
tới 100 — 200mm trong vài giờ. Lũ quét là thiên tai bất thường và gây hậu 
quả rất nghiêm trọng. Kết quả nghiên cứu của Viện Khí tượng — Thuỷ văn 
cho thấy, từ năm 1950 trở lại đây, ở nước ta năm nào cũng có lũ quét 
mà xu hướng ngày càng tăng. 


63 


đ) Hạn hán 


Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời gian nào 
trong năm ? 

Ở miền Bắc, lũ quét thường xảy ra vào các tháng VI — X, tập trung ở 
vùng núi phía Bắc. Suốt dài miền Trung, vào các tháng X — XII lũ quét 
cũng đã xảy ra ở nhiều nơi. 

Dë giảm thiệt hại do lũ quét gây ra, cán quy hoạch các điểm dân cư 
tránh các vùng có thể xảy ra lũ quét nguy hiểm, quản lí sử dụng đất đai 
hợp lí ; đồng thời, thực hiện các biện pháp ki thuật thuy lợi, trồng rừng, 
ki thuật nông nghiệp trên đất đốc nhằm hạn chế dòng chảy mặt và chống 
xói mòn đất. 


Khô hạn kéo dài và tình trạng hạn hán trong mùa khô điền ra ở nhiều 
nơi. Ở miền Bắc, tại các thung lũng khuất gió như Yên Châu, Sông Mã 
(Sơn La), Lục Ngạn (Bắc Giang) mùa khô kéo dài 3 — 4 tháng. Còn ở 
miền Nam, mùa khô khắc nghiệt hơn : thời kì khô hạn kéo dài đến 4 — 5 
tháng ở đồng bằng Nam Bộ và vùng thấp Tây Nguyên, 6 — 7 tháng ở 
vùng ven biển cực Nam Trung Bộ. 


Vì sao lượng nuớc thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở 
miền Nam ? 

Hàng năm, hạn hán và cháy rừng gây thiệt hại cho hàng van ha cây trồng 
và thiêu huy hàng nghìn ha rừng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đời 
sống nhân dân. Nếu tổ chức phòng chống tốt có thé hạn chế bớt thiệt 
hại do hạn hán gây ra. Dé phòng chống khó hạn lâu dài phải giải quyết 
bảng xây dựng những công trình thuy lợi hợp lí. 


đ) Các thiên tai khác 


64 


Ở nước ta, Тау Вас là khu vực có hoạt động động đất mạnh nhất, rỏi 
đến khu vực Đông Вас. Khu vực miền Trung ít động đất hơn, còn ở 
Nam Bộ động đất biểu hiện rất yếu. Tại vùng biển, động đất tập trung 
ở ven biên Nam Trung Bộ. 

Việc dự báo trước thời gian xảy ra động đất rất khó. Cho đến nay, động 
đất vẫn là thiên tai bất thường, bởi vậy rất khó phòng tránh. 

Các loại thiên tai khác như lốc, mưa đá, sương muối tuy mang tính cục bộ 
địa phương, nhưng xảy ra thường xuyên ở nước ta và cũng gây tác hại 
lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. 


3. Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường 

Chiến lược quốc gia vé bảo vệ tài nguyên và môi trường ở Việt Nam dựa 

trên những nguyên tắc chung của Chiến lược bảo vệ toàn cầu (WSC) do 

Liên hiệp quốc tế bảo vệ thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) đề 

xuất. Chiến lược đảm bảo sự bảo vệ đi đôi với phát triển bền vững. 

Các nhiệm vụ mà chiến lược dé ra là : 

= Duy trì các hệ sinh thái và các quá trình sinh thái chủ yếu có ý nghĩa 
quyết định đến đời sống con người. 

— Đảm bảo sự giàu có của đất nước về vốn gen các loài nuôi trồng cũng 
như các loài hoang đại, có liên quan đến lợi ích lâu dài của nhân dân 
Việt Nam và của cả nhân loại. 

— Đảm bảo việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều 
khiển việc sử dụng trong giới hạn có thể hồi phục được. 

— Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu về đời sống 
con người. 

— Phan đấu đạt tới trạng thái ón định dân số ở mức cân bằng với khả 
năng sử dụng hợp lí các tài nguyên tự nhiên. 


= Ngăn ngừa ó nhiễm môi trường, kiểm soát và cải tạo môi trường. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì ? Vì sao ? 

2. Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam 
cùng biện pháp phòng chống. 

3. Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta. Cần 
làm gì để giảm nhẹ tác hại của các loại thiên tai này ? Ở nước ta 
động đất hay xảy ra ở những vùng nào ? 

4. Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ 
†ài nguyên và môi trường. 


65 


ĐỊA LÍDÂN CƯ 


Một khu đô thị mới ở Thành phố Hồ Chí Minh 


66 


Đặc điểm dân số và phân bố аап cư ó 
nước ta 


1. Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc 
Theo số liệu thống kê, số dân nước ta là 84 156 nghìn người (năm 2006). 
Vẻ số đân, nước ta đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á (sau Inđônêxia 
và Philippin) và đứng thứ 13 trong số hơn 200 quốc gia và vùng lãnh 
thổ trên thế giới. 
Dân số là nguồn lực quan trọng đề phát triển kinh tế đất nước. Với số 
dân đông, nước ta có nguồn lao động dôi dào, đồng thời cũng là thị 
trường tiêu thụ rộng lớn. Song trong điều kiện của nước ta hiện nay, số 
dàn đông lại là một trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho người dân. 
Nước ta có 54 dán tộc sống ở khắp các vùng lành thổ của đất nước, 
nhiều nhất là dân tộc Việt (Kinh), chiếm 86,2% dân số, các dân tộc khác 
chỉ chiếm 13,8% dàn số cả nước. 
Trong lịch sử, các dân tộc luôn đoàn kết bên nhau, phát huy truyền 
thống sản xuất, văn hoá, phong tục tập quán, tạo nên sức mạnh phát 
triển kinh tế, xây dựng đất nước. Tuy nhiên, hiện nay sự phát triền kinh 
tế — xã hội giữa các vùng còn có sự chênh lệch đáng kể, mức sóng của 
một bộ phận dân tộc ít người còn thấp. Vĩ vậy, phải chú trọng đầu tư hơn 
nữa đối với việc phát triển kinh tế — xã hội ở các vùng này. 
Ngoài ra, còn có khoảng 3,2 triệu người Việt đang sinh sống ở nước 
ngoài, tập trung nhiều nhất ở Hoa Кі, Ôxtrâylia, một số nước châu 
Âu... Tuyệt đại bộ phận người Việt ở nước ngoài đều hướng vé Tổ quốc 
và đang đóng góp công sức cho xây dựng, phát triển kinh tế — xã hội ở 
quê hương. 


2. Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ 


Dân số nước ta tăng nhanh, đặc biệt là vào nửa cuối thế kỉ XX, đã dàn 
đến hiện tượng bùng nó dân số. Tuy nhiên, sự bùng nó dân số diễn ra 
giữa các giai đoạn, các vùng lãnh thổ, các thành phán dân tộc với tốc 
độ và quy то khác nhau. 


67 


bò 


1921-1 


68 


1828-1931|—]E 


1931-1936- 
1936-1930- R 


Năm 


19881848—————Ệ 
1943-1951- F 


1954-1960- s 
Y 
8 
1965-1970- 


1951-1954 = 
1960-1965; 
19701g7g-†—————————§ 
1976-4979 | 
1978-1980- —— 
1989-1999]; 
1999-2002 -Tk 
2002-205 J 

hA 


Hinh 16.1. Ti lệ gia tăng dân số trung bình năm qua các giai đoạn 

Tù hình 16.1. hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua các giai đoạn. 

Do kết quả của việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia 
đình nên thời gian qua mức gia tăng dân số có giảm nhưng còn chậm, 
mỏi năm dân số nước ta vàn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người. 
Gia tăng dàn số nhanh đã tạo nên sức ép rất lớn đối với phát triển 
kinh tế — xã hội của đất nước, với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, 
môi trường và việc nâng cao chất lượng cuộc sống của từng thành viên 
trong xà hội. 

Dân số nước ta thuộc loại trẻ, đang có sự biến đổi nhanh chóng về cơ 
cấu dàn số theo nhóm tuổi. 

Bảng 16.1. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 1999 và năm 
2005 


(Đơn vị : %) 
Từ 0 dën 14 tuổi 33,5 270 
Tù 15 đến 59 tuổi 58,4 640 
ти 60 tuổi trở lên 8,1 9,0 


3. Phân bố dân cư chưa hợp lí 


Mật độ dân số trung bình ở nước ta là 254 người/km2 (năm 2006), 
nhưng phản bố chưa hợp lí giữa các vùng. 

a) Giữa đồng bằng với trung du, miền núi 
Ó đồng bằng tập trung khoảng 75% dân số, mật độ dân số cao. Ó vùng 
trung du, miền núi mật độ dân số thấp hơn nhiều so với đồng bằng, 
trong khi vùng này tập trung nhiều tài nguyên thiên nhiên quan trọng 
của đất nước. 


Bảng 16.2. Mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 2006 
(Đơn vị : người/km?) 


Đồng bằng sông Hồng 1225 
Trung du Đông Bắc 148 
và miền núi 

Bác Bộ Tây Bắc 69 

Bắc Trung Bộ 207 
Duyên hải Nam Trung Bộ 200 
Tây Nguyên 89 

Đông Nam Bộ 511 

Đồng bàng sóng Củu Long 429 


Tü bảng 16.2, hãy so sánh và nhận xét về mật dó dàn số giữa các vùng. 


69 


CHÚ GIẢI 
MẬT ĐỘ DẪN SỐ (ngườWem2) 
Dưới 50 æ тї 201-500 
C тив-1ю Т 1000 
Im Tù 101 -200 = Trën 1000 


QUY MÔ DẦN SỐ (người) 
Trên 1.000000. ® Từ 100.000- 200.000 
m Từ800.001- 1.000.000 о Dưới 100.000 
о Tir200.001 - 500.000 


Biên giới quốc gia 
270m 


= 

£ 

` Đ,HãINam 

| (Tang auo) — 
= 


Hinh 16.2. Phàn bó dàn cu 


70 


b) Giữa thành thị với nông thôn 
Bảng 16.3. Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn 


(Đơn vị : %) 
ИШКЕ ss 
1990 195 80,5 
1995 20,8 79,2 
2000 242 78,8 
2003 258 74,2 
2005 26,9 73,1 


Tü bảng 16.3, hãy so sánh và cho nhận xét về su thay đổi tỉ trọng dân số 
thành thị, nông thôn. 

Sự phân bố dân cư chưa hợp lí làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dung 
lao động, khai thác tài nguyên. Vì vậy, việc phân bố lại dân cư và lao 
động trên phạm vi cả nước là rất cần thiết. 


Hãy nêu hậu quả của phân bố dân cu chua hợp lí. 


4. Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả 
nguồn lao động của nước ta 

= Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số, đầy 
mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật về dân số và 
kế hoạch hoá gia đình. 

— Xây dựng chính sách chuyển cư phù hợp đề thúc дау sự phân bố dân 
cư, lao động giữa các vùng. 

— Xây dựng quy hoạch và chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thể 
chuyền dịch со cấu dàn số nóng thón và thành thị. 


71 


= Đưa xuất khẩu lao động thành một chương trình lớn, có giải pháp 
mạnh và chính sách cụ thể dé mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. 
Đồi mới mạnh тё phương thức đào tạo người lao động xuất khẩu có 
tay nghề cao, có tác phong công nghiệp. 

— Đầy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi. Phát 
triển công nghiệp ở nông thôn dë khai thác tài nguyên và sử dụng tối 
đa nguồn lao động của đất nước. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển 
kinh tế — xã hội và môi trường. 

2. Tại sao ở nước ta hiện nay, ti lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm, 
nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ? Nêu ví dụ minh hoạ. 

3. Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí ? Nêu 
một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian 
vừa qua. 


Một|khu[dânfCư/ở/Đồng|Bằng sông, (Gn lari) 


72 


Lao động và việc làm 


1. Nguồn lao động 


Năm 2005, dân số hoạt động kinh tế của nước ta là 42,53 triệu người, 
chiếm 51,2% tổng số dân. Với mức tăng nguồn lao động như hiện nay, 
mỏi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động. 

Người lao động nước ta cán cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất 
phong phú gắn với truyền thống của dân tộc (đặc biệt là trong sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiều thủ công nghiệp...) được tích 
luy qua nhiều thế hệ. 


Chất lượng lao đông ngày càng được nâng lên nhờ những thành tựu 
trong phát їгіёп văn hoá, giáo dục và y tế. Tuy nhiên, so với yêu cầu hiện 
nay, lực lượng lao động có trình độ cao vẫn còn ít, đặc biệt là đội ngũ 
cán bộ quản lí, công nhân ki thuật lành nghề còn thiếu nhiều. 

Bảng 17.1. Cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn 
ki thuật, năm 1996 và năm 2005 


(Đơn vị : %) 
б Y 
Đã qua đào tạo : 12,3 25,0 
Trong đó : 
— Có chúng chỉ nghề sơ cấp 6,2 15,5 
— Trung học chuyên nghiệp 3,8 42 
— Cao dàng, đại học và trên đại học 23 53 
Chua qua đào tạo 87,7 75,0 


ти bảng 17.1, hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có 
việc làm phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật ở nước ta. 


73 


2. Cơ cấu lao động 


a) Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế 
Cuộc cách mạng khoa học — ki thuật và quá trình đổi mới đang làm 
thay đổi mạnh mẻ cơ cấu sử dụng lao động xã hội ở nước ta, nhưng sự 
phân công lao động xã hội theo ngành còn châm chuyền biến. 
Bảng 17.2. Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vuc kinh tế, 
giai đoạn 2000 — 2005 


(Đơn vị : %) 
Nông — lâm – ngu nghiệp 65,1 61,9 60,3 58,8 573 
Công nghiệp - xây dựng 13,1 154 16,5 173 182 
Dịch vụ аа || 227 || 232 | озо || 245 
Tổng số 1000 1000 1000 1000 100,0 


Tü bảng 17.2, hãy so sánh và nhận xét su thay đổi со cấu lao động theo khu 
vuc kinh të ở nước ta, giai đoạn 2000 — 2005. 


b) Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế 
Bảng 17.3. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế, giai đoạn 2000 — 2005 


(Đơn vị : %) 
Nhà nước 9,3 95 99 9,9 9,5 
Ngoài Nhà nuóc 90,1 89,4 88,8 88,6 88,9 


Со vốn đầu tu nước ngoài 0,6 11 1,3 19 16 


74 


Tü bảng 17.3, hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo 
thành phần kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000 — 2005. 


c) Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn 
Bảng 17.4. Cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn năm 1996 


và năm 2005 
(Đơn vị : %) 
2005 100 78,0 25,0 


Tü bảng 17.4, nhận xét su thay đổi cơ cấu lao động phân theo nông thôn và 
thành thị nước ta. 

Nhìn chung, năng suất lao động xã hội ngày càng tăng, song vẫn còn 
thấp so với thế giới. Phần lớn lao động có thu nhập thấp, làm cho quá trình 
phân công lao động xã hội châm chuyển biến. Mặt khác, quỷ thời gian 
lao động trong nóng nghiệp nông thôn và nhiều xí nghiệp quốc doanh 
chưa được sử dụng triệt để. 


3. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm 

Việc làm là một vấn dé kinh tế — xã hội lớn ở nước ta hiện nay. Sự đa 
dạng hoá các thành phản kinh tế, các ngành sản xuất, dịch vụ đã tạo 
ra mỗi năm gản 1 triệu việc làm mới. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp, 
thiếu việc làm vẫn còn gay gắt. Năm 2005, tính trung bình cả nước, tỉ 
lệ thất nghiệp là 2,1%, ti lệ thiếu việc làm là 8,1%. Ở khu vực thành thị 
ti lệ thất nghiệp là 5,3%, ở nông thôn là 1,1% ; tỉ lệ thiếu việc làm ở 
thành thị là 4,5%, ở nông thôn là 9,3%. 

Những năm диа, nước ta đã tập trung giải quyết việc làm cho người lao 
động theo các hướng : 


— Phân bố lại dân cư và nguồn lao động. 


— Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản. 


75 


Thực hiện đa dạng hoá các hoạt động sản xuất (nghề truyền thống, 
thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...), chú ý thích đáng đến 
hoạt động của các ngành dịch vụ. 

Tăng cường hợp tác liên kết dé thu hút vốn đầu tư nước ngoài, 
то rộng sản xuất hàng xuất khẩu. 

Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, 
nâng cao chất lượng đội ngũ lao động để họ có thể tự tạo những công 
việc hoặc tham gia vào các đơn vi sản xuất dë dàng, thuận lợi hơn. 


Рау mạnh xuất khẩu lao động. 


Câu hỏi và bài tập 


76 


= 


p 


Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động 
nước ta. 

Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành 
kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay. 

Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm, nhằm sử dụng hợp 
lí lao động ở nước ta nói chung và ở địa phương em nói riêng. 


SEIRI Đô thị hoá 


1. Đặc điểm 


Dua vào kiến thúc dà học, hay nêu khái niệm đô thị hoá. 
a) Quá trình đô thị hoá ở nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp 


Từ thế ki Ш trước Công nguyên, thành Có Loa, kinh đô của nhà nước 
Âu Lạc, được coi là dó thị đầu tiên ở nước ta. Vào thời phong kiến, một 
số đô thị Việt Nam được hình thành ở những nơi có vị trí địa lí thuận lợi, 
với các chức năng chính là hành chính, thương mại, quân sự. Thế ki XI 
xuất hiện thành Thăng Long, rôi sau đó là các đô thị : Phú Xuân, Hội An, 
Đà Năng, Phố Hiến ở thế ki XVI — ХУШ. 


Thời Pháp thuộc, công nghiệp chưa phát triền, hệ thống đô thị không có 
cơ sở dé mở rộng, các tinh, huyện thường được chia với quy mô nhỏ, 
chức năng chủ yếu là hành chính, quân sự. Đến những năm 30 của thë 
kỉ XX mới có môt số đô thị lớn được hình thành như Hà Nội, Hải Phòng, 
Nam Định... 


Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1954, quá trình đô 
thi hoá diễn ra chàm, các đô thị không có sự thay đồi nhiều. 


Từ năm 1954 đến năm 1975 đô thị phát triển theo hai xu hướng khác 
nhau : Ở miền Nam, Chính quyền Sài Gòn đã dùng "10 thị hoá” như một 
biên pháp để dồn dân phục vụ chiến tranh. Ở miền Bắc, đô thị hoá gắn 
liền với quá trình công nghiệp hoá trên cơ sở mạng lưới đô thị đã có. Từ 
пат 1965 đến năm 1972, các đô thị bị chiến tranh phá hoại, quá trình 
đô thị hoá chững lại. 

Từ năm 1975 đến nay, quá trình đô thị hoá có chuyẻn biến khá tích cực. 
Tuy nhiên, cơ sở hạ tảng của các đô thị (hệ thống giao thông, điện, nước, 
các công trình phúc lợi xã hội) vàn còn ở mức độ thấp so với các nước 
trong khu vực và thế giới. 


77 


b) Ti lệ dân thành thị tăng 
Bảng 18.1. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, 
giai đoạn 1990 — 2005 


1990 12,9 19,5 
1995 14,9 20,8 
2000 18,8 242 
2005 22.3 26,9 


Dụa vào bảng 18.1, nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành 
thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 — 2005. 


Ti lệ dân thành thị của nước ta còn thấp so với các nước trong khu vực. 
Năm 2005, số dân thành thị mới chiếm 26,9% số dân cả nước. 

c) Phân bố đô thị không đều giữa các vùng 
Bảng 18.2. Phân bố đô thị và số dân đô thị === các vüng, nám 2006 


Cà nước 

Trung du và miền núi Bác Bộ 167 9 13 145 2151 
Đồng bảng sông Hồng 118 T 8 103 4547 
Bắc Trung Bộ 98 4 7 87 1463 
Duyên hải Nam Trung Bộ 69 7 4 58 2769 
Tây Nguyên 54 3 4 47 1368 
Đông Nam Bộ 50 3 5 42 6928 
Đồng bằng sông Củu Long 133 5 13 115 3598 


Dụa vào bảng 18.2, nhận xét về sự phân bố đô thị và số dân dô thị giữa 
các vùng trong nước. 


78 


2. Mạng lưới đô thị 


Dựa vào các tiêu chí chủ yếu như : số dân, chức năng, mật độ dân số, 
tỉ lê dân phi nông nghiệp,... mạng lưới đô thị ở nước ta được phân thành 
6 loại (loại đặc biệt, loại 1,2,3,4,5). Hai dó thị loại đặc biệt là Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh. Nếu căn cứ vào cấp quản lí, nước ta có các đô thị 
trực thuộc Trung ương và các dó thị trực thuộc tỉnh. Năm đô thị trực 
thuộc Trung ương của nước ta là : Hà Nội, Hải Phòng, Ра Năng, ТР. Hồ 
Chí Minh và Cần Thơ. 


3. Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội 


Đô thị hoá có tác động mạnh tới quá trình chuyền dịch со cấu kinh tế 
của nước ta. 

Các đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế — xã hội của 
các địa phương, các vùng trong nước. Năm 2005, khu vực đô thị đóng 
góp 70,4% GDP cả nước, 84% GDP công nghiệp — xây dựng, 87% СОР 
dịch vụ và 80% ngân sách Nhà nước. 

Các thành phố, thị xã là các thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá lớn 
và đa dạng, là nơi sử dụng đông đảo lực lượng lao động có trình độ 
chuyên môn ki thuật ; có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, có sức hút đối 
với đầu tư trong nước và ngoài nước, tạo ra động lực cho sự tăng trưởng 
và phát triển kinh tế. 

Các đô thị có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động. 
Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá cũng nảy sinh những hậu quả như : vấn 
đề ó nhiễm môi trường, an ninh trật tự ха hội... cần phải có kế hoạch 
khác phục. 

Nêu ví dụ minh hoạ điển hình về nhũng hậu quả của quá trình đô thị hoá 
đối với phát triển kinh tế — xã hội và môi trường ở nước ta hiện nay. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Trình bày đặc điểm đô thị hoá ở nước ta. 

2. Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá ở nước ta đối 
với phát triển kinh tế — xã hội. 

3. Vẽ biểu đồ (kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hoá ở 
nước ta theo số liệu ở bảng 18. 1. 


79 


Thực hành : Vẽ biểu đồ và phan tích 
= ЖЕЙ sự phân hoá về thu nhập bình quân 
theo đầu người qiữa các vùng 


Cho bảng số liệu sau : 
Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người / tháng theo các vùng 
(Đơn vị : nghìn đồng) 


Cả nước K 356,1 484,4 
Đông Bắc 2688 379,9 
Trung du 2100 
và miền núi Bắc Bộ š š 
Tây Bắc 197,0 265,7 
Đồng bằng sông Hồng 280,3 353,1 4882 
Bắc Trung Bộ 2124 235,4 317,1 
Duyên hải 
Nam Trung Bộ 252,8 305,8 4149 
Tây Nguyên 344,7 244,0 390,2 
Đông Nam Bộ 527,8 619,7 833,0 
Pony vang song 342/1 3713 4711 
Củu Long 


1. Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các 
vùng nước ta, năm 2004. 


2. So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa 
các vùng qua các năm. 


80 


DIA LÍ KINH TẾ 


Nhà máy xi màng Hài Phóng 


81 


Е-е] Chuyên dịch со саи kinh tế 


Một nền kinh tế tăng trưởng bén vững không chỉ đòi hỏi nhịp độ phát 
triển cao mà quan trọng hơn là phải có cơ cấu hợp lí giữa các ngành, 
các thành phản kinh tế và các vùng lành thổ. 

Xác định cơ cấu kinh tế hợp lí và thúc đẩy sự chuyền dịch cơ cấu kinh tế 
là vấn đẻ có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước. 


1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 


82 


Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP ở nước ta đang có sự chuyển dịch theo 
hướng : tăng tỉ trong của khu vực II (công nghiệp và xây dựng) giảm tỉ 
trọng của khu vực I (nông — lâm — ngư nghiệp), khu vực II (dịch vụ) có 
tỉ trọng khá cao nhưng chưa ồn định. 


Năm 


1990 1991 1995 19971998 2002 2005 


[ШЇ] мопочат-пош потер [88 сопс потер-хау ата окуму 
Hình 20.1. Со cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 — 2005 (%) 


Quan sát hình 20.1, phân tích su chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vuc 
kinh tế ở nước ta, giai doan 1990 — 2005. 


Xu hướng chuyền dịch như trên là phù hợp với yêu cầu chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện 


nước ta hiện nay. Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch còn chậm, chưa đáp 
ứng được yêu саи phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 


Trong nội bộ từng ngành, sự chuyền dịch cơ cấu kinh tế cũng thể hiện 
khá rõ. Ó khu vực I, xu hướng là giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, 
tăng tỉ trọng ngành thuỷ sản. Năm 1990, tỉ trọng ngành nông nghiệp 
là 83,4%, đến пат 2005 chỉ còn 71,5%. Cũng những năm đó, tỉ trọng. 
ngành thuỷ sản tăng từ 8,7% lên 24.8%. Nếu xét riêng nông nghiệp 
(theo nghĩa hẹp) thì tỉ trọng của ngành trồng trọt giảm, còn tỉ trọng của 
ngành chăn nuôi tăng. 


Bảng 20.1. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp 


(Đơn vị : %) 
Trồng trọt 93 81 82 3,5 
Chàn nuói 179 18,9 19,3 24,7 
Dịch vụ nông nghiệp 28 3,0 2,5 1,8 


Ó khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyền dịch cơ cấu ngành 
sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm đề phù hợp hơn với yêu саи của thị 
trường và tăng hiệu quả даи tư. Ngành công nghiệp chế biến tăng tỉ 
trọng, trong khi đó công nghiệp khai thác có tỉ trọng giảm. Trong từng 
ngành công nghiệp, cơ cấu sản phẩm cũng chuyền đổi theo hướng tăng 
tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp, có chất lượng và cạnh tranh được về 
giá cả, giảm các loại sản phẩm chất lượng thấp và trung bình không phù 
hợp với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Khu vực Ш đã có những bước tăng trưởng ở một số mặt, nhất là trong lĩnh 
vực liên quan đến kết cấu hạ tảng kinh tế và phát triển đô thị. Nhiều loại 
hình dịch vụ mới ra đời như viên thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công 
nghệ,... đã góp phản không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế đất nước. 


83 


2. Chuyên dịch cơ cấu thành phần kinh tế 


84 


Bảng 20.2. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế) 


(Đơn vị : %) 
тшшш ез 
Kinh tế Nhà nước 0,2 38,5 384 
Kinh tế ngoài Nhà nước 53,5 48,2 456 
Trong đó : 
— Kinh tế tập thể 10,1 86 6,8 
— Kinh tế tu nhân 74 73 8,9 
— Kinh tế cá thể 36,0 323 299 
Kinh tế có vốn đầu tu nước ngoài 63 13,3 16,0 


Phân tích bảng 20.2. để thấy sự chuyển dịch со cấu GDP giữa các thành phần 
kinh tế. Sụ chuyển dịch đó có ý nghĩa gì ? 


Cơ cấu thành phần kinh tế cũng có những chuyền biến tích cực, phù 
hợp với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kì 
Đổi mới. 

Kinh tế Nhà nước tuy có giảm về tỉ trọng nhưng уап giữ vai trò chủ 
đạo trong nền kinh tế. Các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt vån do 
Nhà nước quản lí. 

Ti trọng của kinh tế tư nhân có xu hướng tăng. Đặc biệt, từ sau khi 
Việt Nam gia nhập WTO, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
tăng nhanh cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế 


này trong giai đoạn mới của đất nước. 


Sản xuất hàngjthủfCông);xuất khẩu. 


3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế 


Ở nước ta đã hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên 
canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn. 


Việc phát huy thế mạnh của từng vùng nhằm đầy mạnh phát triển kinh 
tế và tăng cường hội nhập với thế giới đã dẫn tới sự chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế và phân hoá sản xuất giữa các vùng trong nước. Ví dụ : 
Đông Nam Во là vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất, với giá trị 
sản xuất công nghiệp chiếm tới 55,6% cà nước (năm 2005). Trong khi 
đó Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, 
thực phẩm ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 40,7% 
cà nước. 


Trên phạm vi cả nước đã hình thành 3 vùng kinh tế trọng điềm : Vùng 


kinh tế trọng điềm phía Bắc, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và 
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 


85 


Câu hỏi và bài tập 


1. Điển các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau : 
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


Ngành kinh tế 
Thành phần kinh tế 
Lãnh thổ kinh tế 


2. Cho bảng số liệu sau : 


Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của nước ta (giá 
thục tế) 
(Đơn vị : tỉ đồng) 


L SN; ЕВ 


Nông nghiệp 129140,5 183342,4 
Lâm nghiệp 7673,9 9496,2 

Thuỷ sản 26498,9 63549,2 
Tổng số 163313,3 256387,8 


a) Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, 
lâm nghiệp và thuỷ sản qua các năm. 


b) Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp 
và thuỷ sản. 


86 


Địa lí các ngành kinh tế 


Một số vấn đề phát triển 
và phân bố nông nghiệp 


Cánh đồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long 


87 


Đặc diêm nền nông nghiệp nước ta 


1. Nền nông nghiệp nhiệt đói 


a) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển 
một nền nông nghiệp nhiệt đới 


Khí hậu nhiệt đới ат gió mùa có sự phân hoá rất го rệt theo chiều 
Bắc — Nam và theo chiều cao của địa hình, nên có ảnh hưởng rất căn 
bản đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp. 

Нау lấy các ví dụ dë chúng minh su phân hoá mùa vụ là do sự phân hoá 
khí hậu của nuớc ta. 

Sự phân hoá của các điều kiện địa hình, đất trồng cho phép và đồng thời 
đòi hỏi phải áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. 
O trung du và miền núi, thể mạnh là các cây lâu năm và chăn nuôi gia 
súc lớn. O đồng bằng, thế mạnh là các cây trồng ngắn ngày, thâm canh, 
tăng vụ và nuôi trồng thuỷ sản. 

Việc sử dụng đất trong điểu kiện nông nghiệp nhiệt đới cán chủ ý nhũng 
điều gì ? 

Tính chất nhiệt đới åm gió mùa của thiên nhiên nước ta làm tăng thêm tính 
bấp bênh vốn có của nông nghiệp. Việc phòng chống thiên tai, sâu bệnh 
hại cây trồng, dịch bệnh đối với vật nuôi luôn là nhiệm vụ quan trọng. 


b) Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đói 


88 


Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái 
nông nghiệp. 

Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng, với các giống cây ngắn 
ngày, chịu được sâu bệnh và có thể thu hoạch trước mùa bão, lụt hay 
hạn hán. 


Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đầy mạnh hoạt động vận tải, 
áp dụng rộng гаі công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản. Việc trao 
đổi nông sản giữa các vùng, nhất là giữa các tinh phía bắc và các tỉnh 
phía nam nhờ thế mà ngày càng mở rộng và có hiệu quả. 


Рау mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu (gạo, cà phê, cao su, hoa quả... 
là phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nông nghiệp 
nhiệt đới. 


2. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hoá góp phần 
nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới 


Một đặc điểm khá ró của nền nông nghiệp nước ta hiện nay là sự tồn 
tại song song nên nông nghiệp tự cấp tự túc, sản xuất theo lối cổ 
truyền và nền nông nghiệp hàng hoá, áp dụng tiến bộ ki thuật hiện đại, 
đồng thời là chuyển nên nông nghiệp tự cấp tự túc sang nền nông 
nghiệp hàng hoá. 

a) Nền nông nghiệp cổ truyền 
Nền nông nghiệp cổ truyền được đặc trưng bởi sản xuất nhỏ, công cụ 
thủ công, sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp. Trong nền 
nông nghiệp cổ truyền, mỗi cơ sở sản xuất, mỗi địa phương đều sản 
xuất nhiều loại sản phẩm, và phần lớn sản phẩm là đề tiêu dùng tại chó. 
Dó là nền nông nghiệp tiều nông mang tính tự cấp, tự túc. 
Nền nông nghiệp có truyền còn rất phỏ biến trên nhiều vùng lãnh thổ ở 
nước ta. 


b) Nền nông nghiệp hàng hoá 
Nên nóng nghiệp hàng hoá đặc trưng ở chó người nông dân quan tâm 
nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm do họ sản xuất ra. Mục đích 
sản xuất không chỉ là tạo ra nhiều nông sản, mà quan trọng hơn là tạo 
ra nhiều lợi nhuận. Sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hoá là đẩy 
mạnh thâm canh, chuyên môn hoá, sử dụng ngày càng nhiều máy móc, 
vật tư nông nghiệp, công nghệ mới (trước thu hoạch và sau thu hoạch), 
nông nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp. 


Nông nghiệp hàng hoá đang ngày càng phát triển, cả trong sản xuất 
lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi và nuôi 
trồng thuỷ sản. Nông nghiệp hàng hoá có điều kiện thuận lợi để phát 
triển ở những vùng có truyền thống sản xuất hàng hoá, các vùng gån các 
trục giao thông và các thành phố lớn. 


3. Kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét 
a) Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu của kinh tế nông thôn 
Khu vực kinh tế nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thuỷ sản. Kinh tế nông thôn dựa chủ yếu vào nông — lâm — 
ngư nghiệp, nhưng xu hướng chung là các hoạt động phi nông nghiệp 
(công nghiệp — xây dựng, dịch vụ) ngày càng chiếm tỉ trọng lớn hơn. 
89 


. 
pans 
NO = 


CHÚ GIẢI 
Ti lệ hộ nông thôn có thu nhập. 

chủ yếu từ nông, lâm, thủy sản (%) 
TIr85,1 đến 94,3 
'Tữ80,1 đến 86,0 
'Từ70,1 đến 60 
Từ80,1 đến 70. 
Từ 18,1 đến 50 

. Địagl8lnh 


Hình 21. Tỉ lệ hộ nông thôn œ thu nhập chủ yếu từ nông, lâm, thuỷ sản năm 2006 


90 


Bảng 21. Cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất chính 


(Đơn vị : %) 
2006 71,0 10,0 14,8 42 


Quan sát bảng 21, nêu nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta. 
b) Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế 

Cơ cấu kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay gồm : 

— Các doanh nghiệp nông — lâm nghiẻp và thuỷ sản. 


Các hợp tác xã nông — lâm nghiệp và thuỷ sản. 
Kinh tế hộ gia dinh. 
— Kinh tế trang trại. 


c) Cơ cấu kinh tế nông thôn đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất 
hàng hoá và đa dạng hoá 


Sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp thể hiện rõ nét ở sự đẩy mạnh 
chuyên môn hoá nông nghiệp, hình thành các vùng nông nghiệp chuyên 
môn hoá, kết hợp nông nghiệp với công nghiệp chế biến, hướng mạnh 
ra xuất khẩu. 


Đọc hình 21, nhận xét về su phân hoá không gian của cơ cấu kinh tế 
nông thôn. 


Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn không chỉ thể hiện ở sự thay 
đổi tỉ trọng của các thành phần tạo nên cơ cấu, mà còn thé hiện rõ rệt ở 
các sản phẩm chính trong nông — lâm — thuỷ sản và các sản phẩm phi 
nông nghiệp khác. 


91 


Câu hỏi và bài tập 


92 


1. Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khăn gì ? 
Hãy cho ví dụ chứng minh rằng nước ta đang phát triển ngày càng 
có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới. 

2. Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp 
cổ truyền và nông nghiệp hàng hoá. 

3. Cho bảng số liệu sau : 

Số lượng các loại trang trại của cả nước, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông 

Củu Long, năm 2006 


Tổng số 113730 14054 

шаш шна 32611 1509 24425 
hàng пат 

к ERREN 18206 8188 175 
công nghiệp lâu năm 

Trang trại chăn nuôi 16708 3003 1937 
Trang trai nuói tróng 34202 747 25147 
thuỷ sản 

1а 12003 607 2741 


thuộc các loại khác 


Ghi chú : Trang trại thuộc các loại khác bao gồm trang trại trồng cây ăn quả, 
trang trại lâm nghiệp và trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp. 


Hãy phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của 
cả nước và hai vùng kể trên. Nhận xét và giải thích về sự phát triển của 
một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Củu Long, 
năm 2006. 


Ván đề phát triển nông nghiệp 


1. Ngành trồng trọt 
Ngành trồng trọt hiện nay vẫn chiếm gần 75% giá trị sản xuất nông nghiệp. 


15 


<) Cây lương thực 
< Cay rau đậu 
<<) Gây công nghp 


Năm 1990 Năm 2005 


Hình 22. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (%) 


Dụa vào hình 22, hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và 
xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này. 


a) Sản xuất lương thực 


Ở nước ta, việc đẩy mạnh sản xuất lương thực có tám quan trọng đặc 
biệt, nhằm bảo đảm lương thực cho trên 80 triệu dàn, cung cấp thức 
ăn cho chăn nuôi và nguồn hàng cho xuất khẩu. Việc bảo đảm an ninh 
lương thực còn là cơ sở để đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp. 

Điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất, nước, khí hậu của nước ta cho phép 
phát triển sản xuất lương thực phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp. 
Tuy nhiên, thiên tai (bảo lụt, hạn hán...) và sâu bệnh vân thường xuyên 
đe doa sản xuất lương thực ; có năm thiên tai diễn ra trên diện rộng. 

— Нау xác định trên bản đồ Địa li tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa li 
Việt Nam) hai döng bằng lớn của nuớc ta và các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên 
hải miền Trung. 

— Dựa vào kiến thúc đã học, hãy kể tên một số cảnh đồng lúa nổi tiếng ở miền núi, 
trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên. 


93 


Tình hình sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua là : 


= Diện tích gieo trồng lúa dà tăng mạnh, từ 5.6 triệu ha (năm 1980) lên 
6,04 triệu ha (năm 1990), 7,5 triệu ha (năm 2002), sau đó giảm nhẹ, 
còn hơn 7,3 triệu ha (năm 2005). 

= Do áp dụng rộng гаі các biện pháp thâm canh nông nghiệp, đưa vào 
sử dụng đại trà các giống mới, nên năng suất lúa tăng mạnh, nhất là 
vụ lúa đông xuân. Hiện пау, năng suất lúa đã đạt 49 tạ/ha/năm (năm 
1980 mới đạt 21 tạ/ha/năm, năm 1990 là 31,8 tạ/ha/năm). 


— Sản lượng lúa cũng tăng mạnh từ 11,6 triệu tấn năm 1980, lên 19,2 
triệu tấn năm 1990 và hiện nay đạt trên dưới 36 triệu tấn. 


= Từ chó sản xuất không đảm bảo đủ nhu cầu lương thực trong nước, 
Việt Nam đã trở thành một nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế 
giới. Hiện nay bình quân lương thực có hạt trên đầu người là hơn 
470kg/năm. Lượng gạo xuất khẩu ở mức 3 ~ 4 triệu tấn/năm. 

— Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực lớn nhất, 
chiếm trên 50% diện tích và trên 50% sản lượng lúa cả nước, bình 
quân sản lượng lương thực trên đảu người nhiều năm nay là trên 
1000 kg/năm. Đồng bằng sông Hồng là vùng sản xuất lương thực lớn 
thứ hai và là vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước. 


b) Sản xuất cây thực phẩm 


Rau đậu được trồng ở khắp các địa phương, tập trung hơn cả là ở những 
vùng ven các thành phố lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng...). 
Diện tích trồng rau cả nước là trên 500 nghìn ha, nhiều nhất là ở 
Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích 
đâu các loại là trên 200 nghìn ha, nhiều nhất là ở Đông Nam Bộ và 
Tây Nguyên. 


c) Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả 


94 


Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi dé đẩy mạnh sản xuất cây công 
nghiệp : khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, lại có nhiều loại đất thích hợp với 
nhiều loại cây công nghiệp, có thể phát triển các vùng cây công nghiệp 
tập trung ; nguồn lao động dồi dào ; đã có mạng lưới các cơ sở chế biến 
nguyên liệu cây công nghiệp. Tuy nhiên, khó khăn là thị trường thế giới 
có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp của nước ta chưa đáp. 
ứng được yêu cầu của thị trường khó tính. 


Cây công nghiệp ở nước ta chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới, ngoài 
Ta còn có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt. Tổng diện tích gieo trồng 
cây công nghiệp năm 2005 là khoảng 2,5 triệu ha, trong đó điện tích cây 
công nghiệp lâu năm là hơn 1,6 triệu ha (chiếm hơn 65%). 


Tại sao các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta lại đóng vai trò quan trọng nhất 
trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp ? 


Сас cây công nghiệp lâu năm ở nước ta chủ yếu là cà phé, cao su, hồ 
tiêu, điều, dừa, chè. Sự phát triển mạnh sản xuất các cây công nghiệp 
chủ lực dà đưa Việt Nam lên vị trí hàng đầu trên thế giới về xuất khẩu 
cà phê, điều và hồ tiêu. Cà phê được trồng chủ yếu trên đất badan ở 
Tây Nguyên, ngoài ra còn trồng ở Đông Nam Bộ và rải rác ở Bắc Trung 
Bộ. Cà phê chè mới được trồng nhiều ở Tây Вас. Cao su được trồng 
chủ yếu trên đất badan và đất xám bạc màu trên phù sa cổ ở Đông 
Nam Bộ, ngoài ra còn được trồng ở Tây Nguyên, một số tỉnh Duyên hải 
miền Trung. Hó tiêu được trồng chủ yếu trên đất badan ở Tây Nguyên, 
Đông Nam Bộ và Duyên hải miền Trung. Điều được trồng nhiều nhất ở 
Đông Nam Bộ. Dừa được trồng nhiều nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
Chè được trồng nhiều ở Trung du và miền núi Bắc Во, Tây Nguyên 
(nhiều nhất là tỉnh Lâm Đồng). 


Các cây công nghiệp hàng năm ở nước ta chủ yếu là mía, lạc, 
đậu tương, bông, day, cói, dâu tăm, thuốc lá. Các vùng chuyên canh 
mía đường được phát triển ở Đồng bằng sóng Спи Long, Đông Nam Bộ 
và Duyên hải miền Trung. Lạc được trồng nhiều trên các đồng bằng 
Thanh- Nghệ — Tinh, trên đất xám bạc màu ở Đông Nam Bộ và ở Đắk Lắk. 
Đậu tương được trồng nhiều ở Trung du và miền núi Bắc Во, những năm 
gân đây được phát triển mạnh ở Đắk Lắk, Đóng Tháp. Vùng trồng day 
truyền thống là ở Đồng bằng sông Hồng, còn vùng trông cói lớn nhất là 
ven biển Ninh Bình, Thanh Hoá. 


Сау ăn quả được phát triển khá mạnh trong một số năm гап đây. Vùng 
сау ап quả lớn nhất là Đồng bàng sông Cửu Long và Đông Nam Во. Ó 
trung du Bắc Bộ thì đáng ké nhất là tinh Bắc Giang. Những cây ап quả 
được trông tập trung nhất là chuối, cam, xoài, nhãn, vải thiểu, chôm 
chôm và dứa. 


95 


2. Ngành chăn nuôi 


Ti trọng của ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp của 
nước ta từng bước tăng khá vững chắc. Xu hướng nói båt là ngành chăn 
nuôi đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hoá, chăn nuôi trang trại theo 
hình thức công nghiệp. Các sản phẩm không qua giết thịt (trứng, sữa) 
chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi. 


Những điều kiện thúc đẩy chăn nuôi phát triển là : cơ sở thúc ăn cho 
chăn nuôi được đảm bảo tốt hơn nhiều, từ hoa màu lương thực, đồng cỏ, 
phụ phẩm của ngành thuỷ sản, thức ăn chế biến công nghiệp ; các dịch 
vụ về giống, thú y đã có nhiều tiến bộ và phát triển rộng khắp. 

Нау phân tích các nguồn thúc ап cho chăn nuôi ở nước ta. 


Tuy nhiên, giống gia súc, gia cảm cho năng suất cao vẫn còn ít, chất 
lượng chưa cao (nhất là cho yêu cầu xuất khẩu). Dịch bệnh hại gia súc, 
gia сат уап đe doa lan tràn trên diện rộng. Hiệu quả chăn nuôi chưa 
thật cao và chưa ón định. 


a) Chăn nuôi lợn và gia cầm 


Lợn và gia cảm là hai nguồn cung cấp thịt chủ yếu. Đàn lợn hơn 
27 triệu con (năm 2005). cung cấp trên 3/4 sản lượng thịt các loại. 
Chăn nuôi gia cắm tăng mạnh, với tổng đàn trên 250 triệu соп (năm 
2003), nhưng do dịch bệnh nën năm 2005 tổng đàn gia сат còn khoảng 
220 triệu con. Chăn nuôi gà công nghiệp đã phát triển mạnh ở các tỉnh 
giáp các thành phố lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) và ở các địa phương 
có các cơ sở công nghiệp chế biến thịt. Theo quy luật, chăn nuôi lợn và 
gia cảm tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng 
sông Cửu Long. 


b) Chăn nuôi gia súc ăn cỏ 


96 


Chăn nuôi gia súc ăn cỏ chủ yếu dựa vào các đồng cỏ tự nhiên. Đàn trâu 
ón định ở mức 2,9 triệu con, trong khi đàn bò từ chó chỉ bằng 2/3 đàn 
trâu (đầu thập kỉ 80 của thế kỉ XX), đến năm 2005 đã là 5,5 triệu con 
và có xu hướng tảng mạnh. Trâu được nuôi nhiều nhất ở Trung du và 
miền núi Вас Bộ (hơn 1/2 đàn trâu cả nước) và Bắc Trung Bộ. Bò được 
nuôi nhiều ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 
Chăn nuôi bò sữa đã phát triển khá mạnh ở ven TP. Hồ Chí Minh, 
Hà Nội... với tổng đàn khoảng 50 nghìn con. Chăn nuôi dê, cừu cũng 
tăng mạnh trong những năm гап đây (540 nghìn con, năm 2000 ; tăng 
lên 1314 nghìn con, năm 2005). 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng 
hoá nông nghiệp ? 

2. Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây 
ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở 
nước ta. 

3. Cho bảng số liệu sau : 

Sản lượng cà phê (nhân) và khối lượng cà phê xuất khẩu qua một số năm 

(Đơn vị : nghìn tấn) 


Sản lượng 


О 8025 7521 
КОО 20 | Ø2 воо | 3501 зза ват 
xuất khẩu 


Hãy phán tíchsự pháttriển sản lượng cà phê (nhân), và khối lượng xuất khẩu cà phê 
tù năm 1980 đến пат 2005. 
4. Cho bảng số liệu sau : 
Sản lượng thịt các loại 
(Đơn vị : nghìn tấn) 


1996 1412,3 49,3 70,1 1080,0 212,9 
2000 1853,2 48.4 93,8 1418,1 292,9 
2005 2812,2 59,8 142,2 2288,3 321,9 


Нау phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi trong со cấu sản 
lượng thịt các loại qua các năm 1996, 2000 và 2005. 


97 


Bài tập 1. 


Cho bảng số liệu : 


Thực hành : Phan tích sự chuyên dịch 
co cấu ngành trồng trọt 


Bảng 23.1. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994) 


(Đơn vị : tỉ đồng) 


1990 


1995 


2000 


2005 


98 


496040 33289,6 


66 1834 421104 


90 858,2 55 163,1 


107 897,6 638525 


34770 


49836 


63324 


8 928,2 


6 692,3 


12 149,4 


21 782,0 


25 585,7 


5028,5 


55776 


6 105,9 


7 942,7 


1116,6 


13624 


14748 


1588,5 


a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo 
từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%). 
b) Dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục toạ độ các 
đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm 


cây trồng. 


c) Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ 
cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều 
gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế 
mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ? 


Bài tập 2. 


Cho bảng số liệu : 


Bảng 23.2. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công 


nghiệp lâu năm 


1975 


1980 


1985 


1990 


1995 


2000 


2005 


716,7 


778,1 


861,5 


(Đơn vị : nghìn ha) 


172,8 


256,0 


470,3 


657,3 


902,3 


14513 


1633,6 


а) Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp 
hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời gian từ 


1975 đến 2005. 


b) Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp (phân theo cây 
công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm) có liên quan 
như thế nào đến sự thay đổi trong phân bố sản xuất cây công nghiệp ? 


99 


Vấn dé phát triển 
ngành thuu sản và lâm nghiệp 


1. Ngành thuỷ sản 


a) Những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thuỷ sản 


100 


Nước ta có bờ biền dài 3260 km và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. 
Vùng biển nước ta có nguồn lợi hải sản khá phong phú. Tổng trữ lượng 
hải sản khoảng 3,9 — 4,0 triệu tấn, cho phép khai thác hằng năm khoảng 
1,9 triệu tấn. Biển nước ta có hơn 2000 loài cá, trong đó khoảng 100 
loài có giá trị kinh tế ; 1647 loài giáp xác, trong đó có hơn 100 loài tôm, 
nhiều loài có giá trị xuất khẩu cao ; пһиуёп thể có hơn 2500 loài, rong 
biển hơn 600 loài. Ngoài ra còn nhiều loại đặc sản như hải sâm, bào 
ngư, sò, điệp ... 


Nước ta có nhiều ngư trường, trong đó 4 ngư trường trọng diêm đã được 
xác định là : ngư trường Cà Mau - Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan), 
ngư trường Ninh Thuận — Binh Thuân — Bà Rịa — Vũng Tàu, ngư trường 
Hải Phòng - Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bác Bộ) và ngư trường 
quần đảo Hoàng Sa, quản đảo Trường Sa. 


Dọc bờ biển nước ta có những bãi triều, đám phá, các cánh rừng ngập 
тап. Đó là những khu vực thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước Io. Ó 
một số hải đảo có các ran đá, là nơi tập trung nhiều loài hải sàn có giá 
trị kinh tế. Ven bờ có nhiều đảo và vụng, vịnh tạo điều kiện hình thành 
các bài cho cá đẻ. 

Nước ta có nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ, các ó trũng ở vùng đồng 
bằng có thể nuôi thả cá, tôm nước ngọt. Cả nước đã sử dụng hơn 850 
nghìn ha diện tích mát nước đề nuôi trồng thuỷ sản, trong đó 45% thuộc 
các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. 


Nhân dân có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. 


Các phương tiện tàu thuyền, ngư cụ được trang bị ngày càng tốt hơn. 
Hoạt động khai thác và nuôi trồng được thuận lợi hơn nhờ phát triển các 
dịch vụ thuỷ sản và mở rộng chế biến thuỷ sản. 


Cùng với sự gia tăng dân số thế giới và trong nước, nhu cầu vé các 
mặt hàng thuỷ sản tăng nhiều trong những năm gần đây. Các mặt hàng 
thuỷ sản của nước ta củng đã thâm nhập được vào thị trường châu Âu, 
Nhật Bản, Hoa Кі... 


Những đồi mới trong chính sách của Nhà nước đã và đang có tác động 
tích cực tới sự phát triển ngành thuỷ sản : nghề cá ngày càng được chú 
trọng ; khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi và giữ vững chủ quyền vùng 
biển, hải đảo. 


Tuy nhiên, việc phát triển ngành thuỷ sản ở nước ta gặp không ít 
khó khăn. 


Hàng năm, có tới 9 — 10 cơn bão xuất hiện ở Biên Đông và khoảng 30 — 35 
đợt gió mùa Đông Вас, nhiều khi gây thiệt hại về người và tài sản của 
ngư dàn, hạn chế số ngày ra khơi. 


Tàu thuyền và các phương tiện đánh bắt nói chung còn chậm được 
đồi mới, do vậy năng suất lao động còn thấp. Hệ thống các cảng cá 
còn chưa đáp ứng được yêu câu. Việc chế biến thuỷ sản, nâng cao 
chất lượng thương phẩm cũng còn nhiều hạn chë. Ở một số vùng ven 
biển, môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thuy sản suy giảm. 


b) Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản 


Trong những năm рап đây, ngành thuỷ sản đã có bước phát triển đột 
phá. Sản lượng thuỷ sản năm 2005 là hơn 3,4 triệu tấn, lớn hơn sản 
lượng thịt cộng lại từ chăn nuôi gia súc, gia cảm. Sản lượng thuỷ sản 
bình quân trên đầu người hiện nay khoảng 42 kg/năm. Nuôi trồng thuỷ 
sản chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu sản xuất và giá trị sản 
lượng thuỷ sản. 


— Khai thác thuỷ sản : 


Sản lượng khai thác hải sản năm 2005 đạt 1791 nghìn tấn, gấp 2,7 
lần năm 1990, trong đó riêng cá biển là 1367 nghìn tấn. Sản lượng 
khai thác thủy sản nội địa đạt khoảng 200 nghìn tấn. Tất cả các tỉnh 
giáp biển đều đẩy mạnh đánh bắt hải sản, nhưng nghề cá ở các tỉnh 
Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có vai trò lớn hơn. Các tỉnh dàn đầu 
về sản lượng đánh bắt là Kiên Giang, Bà Rịa — Vũng Tàu, Bình Thuận 


101 


và Cà Mau. Riêng 4 tỉnh này chiếm 38% sản lượng thuỷ sản khai thác 
của cả nước. 
Bảng 24.1. Sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản qua một số năm 


Sản lượng (nghìn tấn) 90,6 15844 22505 5,9 
— Khai thác 728,5 1195,3 1660,9 1987,9 
— Nuôi trồng 162,1 389,1 589,6 14780 


Giá trị sản xuất 
(ti đồng, giá so sánh 8135 13524 21777 38726,9 


1994) 

— Khai thác 5 559 9214 13 901 15822,0 

— Nuôi trồng 2576 4310 7876 22904,9 
— Nuôi trồng thuỷ sản : 


Hiện nay, nhiều loại thuỷ sản đã trở thành đối tượng nuôi trồng, nhưng 
quan trọng hơn cà là tôm. Nghề nuôi tôm phát triển mạnh. Ki thuật nuôi 
tôm đi từ quảng canh sang quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm. 
canh công nghiệp. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nuôi tôm lớn nhất, 
nồi bật là các tinh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh và 
Kiên Giang. 


102 


Bảng 24.2. Sản lượng tôm nuôi, cá nuôi năm 1995 và 2005 phân theo vùng 


Са nước 55316 
Trung du và miền núi Вас Bộ 548 
Đồng bằng sông Hồng 1331 
Bắc Trung Bộ 888 
Duyên hải Nam Trung Bộ 4778 
Tây Nguyên - 
Đông Nam Bộ 650 


Đồng bàng sông Củu Long 47121 


327194 


14426 


265761 


209142 


12011 


48240 


11720 


2758 


4413 


10525 


119475 


971179 


41728 


167517 


44885 


7446 


11093 


46248 


652262 


Nhờ các điều kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Củu Long trở thành vùng 


nuôi cá và nuôi töm lớn nhất nước ta ? 


Nghề nuôi cá nước ngọt cũng phát triển, đặc biệt là ở Đồng bằng sông 
Cửu Long và Đồng bảng sông Hồng. Tỉnh An Giang nồi tiếng về nuôi 
cá tra, cá ba sa trong lồng bè trên sông Tiền, sông Hậu, với sản lượng 


cá nuôi là 179 nghìn tấn (năm 2005). 


103 


2. Lâm nghiệp 


a) Lâm nghiệp ở nước ta có vai trò quan trọng về mặt kinh tế và sinh thái 


Nước ta có 3/4 diện tích là đồi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển. 
Do vậy, lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết 
các vùng lãnh thô. 

Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rùng và 
vai trò của lâm nghiệp. 


b) Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có, nhưng đã bị suy thoái nhiều 


Dựa vào bài 14, hãy nêu các con số chứng minh tài nguyên rùng nước ta bị suy 
giảm nhiều và đã được phục hồi một phần. 


Hãy nêu những nguyên nhân dàn đến su suy giảm tài nguyên rùng của пибс ta. 
Rừng được chia thành 3 loại : rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng 
sản xuất. 

Rừng phòng hộ (gắn 7 triệu ha), có ý nghĩa rất quan trọng đối với môi 
sinh. Dọc theo các lưu vực sông lớn là các khu rừng đầu nguồn, có tác 
dụng rất lớn đối với việc điều hoà nước sông, chống lũ, chống xói mòn. 
Doc theo dải ven biển miền Trung là các cánh rừng chắn cát bay, còn 
ven biền Đồng bằng sông Hồng và Đóng bằng sông Cửu Long có các dài 
rừng chắn sóng. 

Nước ta còn có một hệ thống rừng đặc dụng. Đó là các vườn quốc gia : 
Cúc Phương, Ba Vì, Ba Bë, Bạch Mà, Cát Tiên... các khu bảo tồn 
thiên nhiên, các khu dự trữ sinh quyền, các khu bảo tồn văn hoá — 
lịch sử — môi trường. 

Cả nước có khoảng 5,4 triệu ha rừng sản xuất, đại bộ phân trong số đó 
(4.5 triệu ha) đã được giao và cho thuê. 


c) Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp 


104 


Các hoạt động lâm nghiệp bao gồm : lâm sinh (trồng rừng, khoanh nuôi 
và bảo vệ rừng), khai thác, chế biến gỗ và lâm sản. 

Về trồng rừng : Cả nước có khoảng 2,5 triệu ha rừng trồng tập trung, 
trong đó chủ yếu là rừng lam nguyên liệu giấy (mó, bồ đẻ, nứa...), rừng 
20 trụ mỏ, rừng thông nhựa ..., rừng phòng hộ. Hằng năm, cả nước 
trồng trên dưới 200 nghìn ha rừng tập trung. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có 
hàng nghìn ha rừng bị chặt phá và bị cháy, đặc biệt là ở Tây Nguyên. 


Vẻ khai thác, chế biến gỏ và lâm sản : Mỗi năm, nước ta khai thác 
khoảng 2,5 triệu т? gỗ, khoảng 120 triệu cây tre luồng và гап 100 triệu 
cây nứa. 

Các sản phẩm гб quan trọng nhất là : gỗ tròn, gó xẻ, ván sàn, đỏ gó, gô 
lạng và gỏ đán. Cả nước có hơn 400 nhà máy cưa xẻ và vài nghìn xưởng 
xẻ gỏ thủ công. Công nghiệp bột giấy và giấy đang được phát triền. 
Các cơ sở lớn nhất là nhà máy giấy Bãi Bằng (tỉnh Phú Thọ) và Liên hiệp 
giấy Tân Mai (tinh Đồng Nai). 


Rừng còn được khai thác đề cung cấp nguồn gỏ củi và than củi. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi, khó khăn đối với sự 
phát triển của hoạt động khai thác thuỷ sản ở nước ta theo mẫu dưới đây : 


Nguồn lợi và điều kiện 
đánh bắt 


Dân cu và nguồn lao động 
Co sở vật chất kĩ thuật 
Đường lối chính sách 


Thị trường 


Tương tự như trên, tóm tắt cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. 

2. Dựa vào bảng số liệu 24.2 và tìm thêm tài liệu tham khảo, để so 
sánh nghề nuôi tôm, nuôi cá ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng 
bằng sông Hồng. 

3. Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển 
vốn rừng ở nước ta hiện nay. 


105 


Tổ chức lành thổ nông nghiệp 


1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thô nông nghiệp ở nước ta 


Sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp chịu tác động của nhiều nhân tố tự 
nhiên, kinh tế — xã hội, ki thuật, lịch sử... Chính sự tác động tổng hợp, 
đồng thời của các nhân tố này lên các hı 
vùng lãnh thổ khác nhau của nước ta đã là cơ sở cho tổ chức lãnh thổ 


động nông nghiệp trên các 


nóng nghiệp. 


Sự phân hoá các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tạo ra nền 
chung cho sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp, chảng hạn như ở trung du, 
miền núi có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các mô hình nông — 
lâm nghiệp, trồng các cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn. Còn vùng 
đồng bằng có thể mạnh trồng các cây lương thực, thực phẩm, nói chung 
là các cây ngắn ngày, nuôi gia cám, gia súc nhỏ (lợn), nuôi trồng thuỷ 
sản. Trên nền chung ấy, các nhàn tố kinh tế — xã hội, kĩ thuật, lịch sử... 
có tác động khác nhau. Trong điều kiện của nền kinh tế tự cấp, tự túc, 
sản xuất nhỏ thì sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp bị chi phối chủ yếu 
bởi các điều kiện tự nhiên. Nhưng khi dà trở thành nền nông nghiệp hàng 
hoá, thì các nhân tố kinh tế — ха hội tác động rất mạnh, làm cho tổ chức 
lãnh thổ nông nghiệp chuyền biến. 


2. Các vùng nông nghiệp ó nước га 


106 


Ở nước ta hiện nay, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được xác định 
theo 7 vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Chúng ta có thể 
so sánh những nét khái quát các vùng này về điều kiện sinh thái nông 
nghiệp, điều kiện kinh tế — xã hội, trình độ thâm canh, sự chuyên môn hoá 
sản xuất. 

Dựa vào bảng tóm tắt dưới дау, đối chiếu với bản đồ Địa lí tu nhiên Việt Nam, 
bản đồ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản (hoặc Atlat Địa li Việt Nam), hãy 
trình bày các đặc điểm chủ yếu của một vùng nông nghiệp (ví dụ vùng Đồng 
bàng sông Hồng). 


Bảng 25.1. Tóm tắt một số đặc điểm nổi bật của 7 vùng nông nghiệp 


= Mật độ dân số tương 
đối thấp. Dân có kinh 
— NHI, сао nguyên, ngniêmn sân ca dạng — — Nhin chung trinh độ 
Trun đổi thấp. griep, trong cay ong l ĐẤT mi canh inap: san 
А n xuất theo Mật quảng 
Яшма -pá sang di оу. 
Đất feralit đỏ vàng, đất _ CREE A 


miền ре орташ сас cơ sở công nghiẹp động và vật tu nông 
núi Bác _ Khi hàu cận nhiệt đói, — chếbiến Điều kiện nghiệp. Ở vùng trung 


Bộ ôn đổi trên núi, có giao thông tương абі du trinh độ thâm canh 
mùa đông lạnh. thuận lợi. đang được nâng cao. 
— Ó vùng núi còn nhiều 
khó khăn. 
— Mật độ dân số cao 
nhất cả nước. 
= Dân có kinh nghiệm Ta 
— Đồng bảng châu thổ thâm oanh lúa nước. — nh độ thâm canh 
Đồng có nhiều ô trừng. khá cao, đầu tu nhiều 
bằn — Mạng lưới đô thị dày lao động. 
g S y 
sông Pé Phù sa sóngHÓng đặc; các thành phố А т 
Ha 9 và sông Thái Bình. lớn lập trung công — ` AP dungcácgóng 
ng МЭА шу ен mới, cao sản, công 
— Có mùa dòng lạnh. nghiệp chế biến. nghệ tiến bộ. 
= Quá trình đô thị hoá và 
công nghiệp hoá đang 
được бау mạnh. 
— Đồng bảng hẹp, vùi — Dân có kinh nghiệm 
КЕП дэ; 20) Са tranh chỉnh 
n. `. 
BẮC pát phu sa, dáti Р шы 
Trung (có cà dát badan).  —Cômlsốdôthivua tuong 801 һар. Nóng 
Bộ 5 = vàmó chủyếuởdài nghiệp sử dụng nhiếu 
: = Thưởng хау ra thiện tai ven biển. Có một số lao động. 
(bão, lut), nạn cát bay, _ cơ sở công nghiệp chế 
gió Lào. biến, 


— Cây công nghiệp có 
nguồn gốc cận nhiệt 
và ôn đới (chè, trầu, 
50, hôi...) 

— Đậu tương, lạc, thuốc 
а. 

— Сау ап quả, cây dược 
liệu. 

— Trâu, bò lấy thịt và 
sữa, lợn (trung du). 


— Ша cao sản, lúa có 
chất lượng cao. 

— Сау thuc phẩm, đặc 
biệt là các loại rau 
cao cấp. Cây ап quả. 

— Bay, Cói. 

— Lon, bò sữa (ven 
thành phố lớn), gia 
cầm, nuôi thuỷ sản 
nước ngọt (ở các ô 
trũng), thuỷ sản nước 
mặn, nước lợ. 


— Сау công nghiệp hàng. 
năm (lạc, mía, thuốc 
k...) 

= Cây công nghiệp lâu 
năm (cà phê, cao su). 

~ Trâu, bò lấy thịt ; nuôi 
thuỷ sản nước mặn, 
nước lo. 


107 


— Đồng bàng hẹp, khá 


Duyên Ш та: mo. — Có nhiều thành phố, NA: 
hải  - Cónhiéu vụng biển thị xã dọc dải ven = [| độ Шу canh 
Nam thun lgi cho nuôi biển. sS nona 
Trun trồng thuỷ sản. Кошык оло nhiều lao động Và vật 
g iéu kiện giao thông tu nông nghiệp. 
Bộ -Dễbjhạnhánvémùa vên tåi thuån lợi. 
khô. 
— Có nhiều dân tộc ít 
người, còn tiến hành А А 
— Các cao nguyên nông nghiệp kiểu cổ = O khu vuc nông 
badan rộng lớn, ở các _ truyền. nghiệp cổ truyền, 
Tây độ cao khác nhau. TO các nộ В quảng canh là chính. 
Nguyên КЕРЕЛИ? — Có các nông trường. Ở các nông trường, 
F E ETE = Công nghiệp chổ biën 9ác nông hộ, trình độ 
е còn yêu. thâm canh đang được 
nước về mùa khô. о nàng lên. 
— Điều kiện giao thông 
chua thuận lợi. 
— Các vùng đất badan 
và dất xám phù sa cổ _ — Có các thành phố lớn, 
rộng lớn, khá bằng nằm trong vùng kinh tế ` 
Đông phảng. trọng diêm phía Nam. tiện Пп ТЕ 
Nam - Cácvùng trủngcókhả - Tập trung nhiều соед hoá, sử dụng nhiều 
Bộ năng nuôi trồng thuỷ công nghiệp chế biến. máy móc, vật tu nóng 
sn — Biểu kiện giao thông — "GP. 
— Thiếu nước về mùa vận tải thuận lợi. 
khô. 
= Các dải phù sa ngọt, – Có thi trưởng rộng lớn 
Đồng các vùng dät phèn, là vùng Đông Nam Bộ. 
bằng St tận, — Điều kiện giao thông ~ ы ШП ngờ 
= Vinh biển nông, ngu — vậntảithuận lợi. 20 a 
sông trung rộng. hoá, sù dụng nhiều 
Củu s — Có mạng lưới đô thị máy móc, vật tu nông 
Long ` Các vùng rùng ngập vừa và nhỏ, có các co nghiệp. 
mặn có tiềm năng để sở công nghiệp chế 
nuôi trồng thuỷ sản. biến. 


108 


— Cây công nghiệp hàng 
năm (mia, thuốc là). 

— Cây công nghiệp lâu 
năm (dùa). 

= Lúa. 

— Bò thịt, lợn. 

— Đánh bắt và nuôi trồng 
thuỷ sản. 


— Cà phê, cao su, chè, 
dâu tắm, hồ tiêu. 
— Bò thịt và bò sữa. 


— Các cây công nghiệp 
lâu năm (cao su, cà 
phê, điều). 

— Cây công nghiệp ngắn 
ngày (đậu tương, mía). 

— Nuôi trồng thuỷ sản. 

— Bò sữa (ven thành phố 
lớn), gia cảm. 

= Lúa, lúa có chất lượng. 
cao. 

— Cây công nghiệp ngắn 
ngày (mía, đay, cói). 

— Cây ăn quả nhiệt đới. 

— Thuỷ sản (đặc biệt là 
tôm). 

— Gia cầm (đặc biệt là 
vịt dàn). 


3. Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta 


a) Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi 
theo hai hướng chính 


— Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy 
mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu. Điều này xảy ra đặc biệt 
mạnh ở Тау Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là những 
vùng có nhiều tiêm năng đề sản xuất nông nghiệp hàng hoá. 

— Đầy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp, đa dạng hoá kinh tế nông thôn. Việc 
đầy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp cho phép khai thác hợp lí hơn các sự đa 
dạng, phong phú của điều kiện tự nhiên, sử dụng tốt hơn nguồn lao động, 
tạo thêm việc làm và nông sản hàng hoá, mặt khác cũng giảm thiểu rủi ro 
nếu thị trường nông sản có biến đông bất lợi. Cũng chính quá trình này đã 
tàng cường thêm sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp. 

Bảng 25.2. Xu hướng thay đổi trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp theo vùng 


Lúa gạo ++ 1 
Trâu, bò ++ + ++ ++ + + _ 
Lon +A ++2 ++ + - + +2 
Gia cầm +M ++ 
Sạn, a +A +A -A +A РЕЯ 
Chè búp ++ + + +7 

Cà phê + ++1 ++ 

Cao su + = ня ++2 

Dừa = ня +A HA 
Đay +++ Ы + 


109 


Gói +7 ++7 + 


Đậu tương +++ + +1 +++ ы + 
Ма = = + + = + ++ 
Điều + +++ 


Chú thích : Мос độ tập trung sản xuất theo vùng lãnh thổ : 


rất cao +++ cao ++ 

trung binh + khóng dáng kë — 
Xu huóng bién dóng : 

tàng 2 giàm N 


tăng mạnh + giảm manh V 
Đọc bảng 25.2, theo hàng ngang, hãy nêu đặc diëm phân bó sàn xuất lúa gạo và 
thuỷ sản nước ngọt ; theo cột, hãy trình bảy các sản phẩm nông nghiệp chuyên 
môn hoá của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Củu Long ; xu hướng 
biến đổi trong sản xuất các sản phẩm này. 
b) Kinh tế trang trại có bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông — 
lâm nghiệp và thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá 


Kinh tế trang trại ở nước ta phát triển từ kinh tế hộ gia đình, nhưng 
từng bước đã đưa nóng nghiệp thoát khỏi tình trạng tự cấp, tự túc lên 
sản xuất hàng hoá. Số lượng trang trại cả nước phân theo loại hình sản 
xuất như sau : 


Bảng 25.3. Số lượng và cơ cấu trang trại phân theo loại hình sản xuất 


Tổng số 61017 1000 113730 1000 
Trồng cây hàng năm 21754 357 32611 287 
Trồng сау lâu пат 16578 27,2 22918 20,1 
Chăn nuôi 1761 29 16708 14,7 
Lâm nghiệp 1668 27 2661 2,3 
Nuôi trồng thuỷ sản 17016 27,8 34202 30,1 


Sản xuất kinh doanh tổng hợp 2240 37 4630 41 
110 


Số lượng trang tral 
6000 


50000 
40000- 
30000- 
20000- 


10000- 


15864 
дыг 9623 
= Е Е = Ë B 


Trung du Bóng bàng = Duyên hải Tây Nguyên Đông Bóng bằng 


miểnnúi söngHổng TrungB Мат Nam Bộ sông 
Bắc Bộ Trung Bộ Cửu Long 
ШШ Trước năm 1995 [EE] Từ 1996 đến 1999 [———] Từ2000 đến 2005 


Hình 25. Số lượng trang trại phân theo năm thành lập trang trại và phân theo vùng 


Quan sát hình 25 và dựa vào kiến thúc đã học, hãy giải thích tại sao kinh tế trang 
trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Củu Long ? 


Câu hỏi và bài tập 


1. Hãy lấy ví dụ chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên tạo ra nền 
chung của sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp, còn các nhân tố 
kinh tế - xã hội làm phong phú thêm và làm biến đổi sự phân 
hoá đó. 

2. Hãy tìm sự khác nhau trong chuyên môn hoá nông nghiệp giữa : 
~ Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên. 

- Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long. 
Thử tim cách giải thích nguyên nhân của sự khác nhau đó. 

3. Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp 
công nghiệp chế biến lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức 
lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn ? 


111 


Một số vấn đề phát triển 
và phân bố công nghiệp 


Hạ thủy tàu 5,3 vạn tấn tại nhà máy đóng tàu Hạ Long (Quảng Ninh) 


= 21 Со саи ngành công nghiệp 


1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành 


— Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất 
của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công 
nghiệp. Nó được hình thành phù hợp với các điều kiện cụ thể ở trong và 
ngoài nước trong mỗi giai đoạn nhất định. 

Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng : 

Theo cách phân loại hiện hành, nước ta có 3 nhóm với 29 ngành công nghiệp. 
Dó là nhóm công nghiệp khai thác (4 ngành), nhóm công nghiệp chế biến 
(23 ngành) và nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước (2 ngành). 
Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay đang nổi lên một số ngành 
trọng điềm, đó là các ngành có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả cao về 
kinh tế — xã hội và có tác động mạnh mẻ đến việc phát triển các ngành kinh 
tế khác, như : công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực — 
thực phẩm, công nghiệp dệt – may, công nghiệp hoá chất — phân bón — 
cao su, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí — điện (0... 
Со cấu ngành của công nghiệp nước ta đang có sự chuyền dịch rô rệt 
nhằm thích nghi với tình hình mới đề có thể hội nhập vào thị trường khu 
vực và thế giới. 


Năm 2005 
[|] Công nghiệp chế biến 1 công nghiệp khai thác 
[Г] cảng nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước 


Hình 26.1. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thục tế phân theo 3 nhóm 
ngành (%) 


113 


Quan sát biểu đồ, hãy nhận xét về su chuyển dịch cơ cấu công nghiệp 

theo ngành của nước ta. 

Đề ngành công nghiệp nước ta đáp ứng được những nhu сайи mới của đất 

nước, vấn đề đặt ra là tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành theo các hướng 

chủ yếu sau đây : 

+ Хау dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt, thích 
nghi với cơ chế thị trường, phù hợp với tình hình phát triển thực tế 
của đất nước cũng như xu thế chung của khu vực và thế giới. 

+ Đầy mạnh các ngành công nghiệp chë biến nông — lâm — thuỷ sản, 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ; tập trung phát triển công 
nghiệp khai thác và chế biến dâu khí ; đưa công nghiệp điện lực đi 
trước một bước. Các ngành khác có thể điều chỉnh theo nhu cầu của 
thị trường trong và ngoài nước. 

+ Đầu tư theo chiều sâu, đồi mới trang thiết bị và công nghệ nhằm nâng 
cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 


2. Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ 


114 


— Hoạt động công nghiệp tập trung chủ yếu ở một số khu vực. 


Ó Bác Bộ, Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận là khu vực có mức 
đô tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước. Từ Hà Nôi, 
hoạt động công nghiệp với chuyên môn hoá khác nhau lan toả theo nhiều 
hướng dọc các tuyến giao thông huyết mạch. Đó là hướng Hải Phòng — 
Hạ Long — Cảm Phả (cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dung), Đáp 
Cầu — Вас Giang (vật liệu хау dựng, phân hoá học), Đông Anh — Thái 
Nguyên (cơ khí, luyện kim), Việt Trì - Lâm Thao (hoá chất, giấy), 
Ноа Binh — Sơn La (thuỷ điện), Nam Định — Ninh Binh — Thanh Hoá 
(đệt — may, điện, vật liệu xây dựng). 


Ở Nam Bộ hình thành một dải công nghiệp, trong đó nói lên các trung 
tâm công nghiệp hàng đầu của nước ta như Thành phố Hồ Chí Minh 
(lớn nhất cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp), Biên Hoà, Vũng Tàu 
và Thủ Dầu Một. Hướng chuyên môn hoá ở đây rất đa dạng, trong đó có 
một vài ngành công nghiệp tương đối non trẻ, nhưng lại phát triển mạnh 
như khai thác dáu khí, sản xuất điện, phản đạm từ khí. 


TRUNG 


вар NUNG 
патыр ова) 


лм мс; 
ы | 


CHÚ GIẢI 
TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP. 


Foos 


KHA THÁC KHOANG BẢN 
'9® O Tren, dầu, khí Ф Ф St, đồng, apatit 
оло NGÀNH GÔNG NGHIỆP 
кз ммс фп, ыў п E @ Dë mey, thựcphẩm 
tt kim đen, màu Khal thác và 
Luyện kim: “ Tế bế lâm sàn 

ŒR Coh độn từ 

— Bường sất 


Hình 26.2. Công nghiệp chung 


115 


Doc theo Duyên hải miền Trung, ngoài Đà Nàng là trung tâm công 
nghiệp quan trọng nhất còn có một số trung tâm khác (Vinh, Quy Nhơn, 
Nha Trang...). 

Ó những khu vực còn lại, nhất là vùng núi, công nghiệp phát triển chậm, 
phân bố phân tán, rời rạc. 

Dua vào hình 26.2 hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, һау trình bày su phân hoá lãnh 
thổ công nghiệp của nước ta. 
Su phân hoá lãnh thỏ công nghiệp ở nước ta là kết quả tác động của 
hàng loạt nhân tố. Những khu vực tập trung công nghiệp thường gắn liền 
бі sự có mặt của tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động có tay nghề, 
thị trường, kết cấu hạ tầng và vị trí địa lí thuận lợi. Ngược lại, ở trung 
du và miền núi còn gặp nhiều hạn chế trong phát triển công nghiệp là do. 
sự thiếu đồng bộ của các nhân tố trên, đặc biệt là giao thông vận tải. 


Hiên пау, do việc khai thác hiệu quả các thế mạnh vốn có, Đông 
Nam Bộ đã trở thành vùng dân đầu với tỉ trọng chiếm hơn 1/2 tổng giá 
trị sản xuất công nghiệp của cả nước ; tiếp theo là vùng Đồng bằng sông 
Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng tỉ trọng thấp hơn nhiều. Chỉ 
riêng 3 vùng này đã chiếm khoảng 80% giá trị sản xuất công nghiệp của 


cả nước. Các vùng còn lại có tỉ trọng hảu như không đáng kể. 


3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế 


116 


Nhờ kết quả của công cuộc Đổi mới, cơ cấu công nghiệp theo thành 
phán kinh tế dà có những thay đồi sâu sắc. 


А Khu vực có vốn đầu tư 
СЕС СХЕ Є а 


=—..—. 


Hình 26.3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế 


Trong những năm gần đây, các thành phần kinh tế tham gia hoạt động 
công nghiệp đã được mở rộng nhằm phát huy mọi tiềm năng cho việc 
phát triển sản xuất. Xu hướng chung là giảm mạnh ti trọng của khu vực 
Nhà nước, tăng ti trọng của khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2005, tỉ trọng trong giá trị sản xuất 
công nghiệp ở nước ta của các khu vực tương ứng là 25,1%, 31,2% 
và 43,7%. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối 
đa dạng. 

2. Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ? 

3. Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp của nước ta có sự phân hoá 
về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hoá đó ? 

4. Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế 
của nước ta. 


Mộtƒgócikhu'công nghiệp )NhơnjIirach'(Đồng|Nai) 


117 


мап dé phát triển 
một số ngành công nghiệp trọng điểm 
1. Công nghiệp năng lượng 

Công nghiệp năng lượng bao gồm 2 phản ngành : khai thác nguyên, 


nhiên liệu (than, dầu khí, kim loại phóng xa) và sản xuất điện. 


Hình 27.1. Sơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng 


a) Công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu 
— Công nghiệp khai thác than 

Dựa vào bản đồ Địa chất – Khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 

và kiến thúc đã học, hãy trình bày về tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ 

lượng, phân bố). 

+ Than antraxit tập trung ở khu vực Quảng Ninh với trữ lượng hơn 
3 tỉ tấn, cho nhiệt lượng 7000 — 8000 calo/kg. 

Than nâu phân bố ở Đồng bằng sông Hồng, có trữ lượng hàng chục tỉ tấn 

tính đến độ sâu 300 — 1000m, nhưng điều kiên khai thác khó khăn. 

Than bùn có ở nhiều nơi, song tập trung nhiều ở Đồng bảng sông Cửu 

Long, đặc biệt là khu vực U Minh. 

+ Trong những năm gần đây, sản lượng than khai thác liên tục tăng và 
đạt hơn 34 triệu tấn (năm 2005). 


118 


= Công nghiệp khai thác dầu khí 


+ Dâu khí của nước ta tập trung ở các bề trầm tích chứa dầu ngoài thêm 


Triệu tấn 


lục địa với trữ lượng vài tỉ tấn đầu và hàng trăm tỉ m khí. Hai bể trầm 
tích có triển vọng nhất về trữ lượng và khả năng khai thác là bé Cửu 


Long và bề Nam Côn Sơn. 


Nước ta mới bắt даи khai thác đầu mỏ từ năm 1986. Sản lượng 
tăng liên tục và đạt 18,5 triệu tấn năm 2005. Ngoài việc khai 
thác, ngành công nghiệp lọc — hoá dầu ra đời với nhà máy lọc đầu 


Dung Quất (Quảng Ngãi), công suất 6,5 triệu tấn/năm. Khí tự nhiên 


cũng đang được khai thác, biệt là dự án Nam Côn Sơn đưa khí từ mỏ 
Lan Đỏ, Lan Tây về cho 
Cà Mau. Ngoài ra, khí còn là nguyên liệu để sản xuất phân đạm (Phú Mỹ, 


Cà Mau). 


tuốc bin khí của nhà máy điện Phú Mỹ và 


1990 1995 2000 2005 Năm 
EIDẩum В Than —e- Biện 


Hình 27.2. Sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta 


119 


CHÚ GIẢI 


“TRUNG QUỐC 
= Бъ шша 


„| зонам 1000 NW 
3 Nhiệtđiện —— Đường qay 500V 
lỀ Thuỷđiện —— Đườngdây220/ 

І Nhà máy thuỷ điện © — Trạm 500V 
đang xây dựng. 


° Tem220Ww 
KHAI THÁC THAN, DẦU, KHÍ 
m Mò ihan địa phương (du 1 triệu tấn ¿ năm) 
lÍ vong than Guảng Ninh (rën 10 triju tán / năm) 
@ s Ow 
= Bien gA gude ga 
a s0 180. 270 km 


Hình 27.3. Công nghiệp năng lượng 


120 


b) Công nghiệp điện lực 


Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp 
điện lực của nước ta. 


— Nước ta có nhiều (іёт năng đề phát triển công nghiệp điện lực. Sản 
lượng điện tăng rất nhanh, từ 5,2 ti kWh năm 1985 lên gần 52,1 tỉ kWh 
năm 2005. Về cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn, trong giai đoạn 
1991 — 1996 thuỷ điện luôn chiếm hơn 70%. Đến năm 2005, ưu thế 
lại nghiêng về sản xuất điện từ than và khí với khoảng 70% sản lượng, 
trong đó tỉ trọng cao nhất thuộc về điềzen - tua bin khí (45,6%). Về 
mạng lưới tải điện, đáng chú ý nhất là đường dây siêu cao áp 500 kV 
từ Hoà Bình đến Phú Lam (TP. Hồ Chí Minh) dài 1488km. 


— Tiềm năng vẻ thuỷ điện của nước ta rất lớn. Vẻ lí thuyết, công suất có 
thể đạt khoảng 30 triệu k W với sản lượng 260 — 270 tỉ kWh. Tiềm năng 
này tập trung chủ yếu ở hệ thống sông Hồng (37%) và hệ thống sông 
Đồng Nai (19%). 


Hàng loạt nhà máy thuỷ điện có công suất lớn đang hoạt động 
như Hoà Bình (trên sóng Đà, 1920 MW), Yaly (trên hệ thống 
sông Xë Xan, 720 MW), Trị An (trên sông Đỏng Nai, 400 MW), 
Hàm Thuận – Đa Mi (trên sóng La Ngà ; Нат Thuận 300 M W, 
Da Mi 175 MW), Đa Мит (trên sông Ра Nhim, 160 MW), Thác Bà 
(trên sông Chảy, 110 MW)... Hiện nay, Nhà nước đang triển khai 
xây dựng nhiều nhà máy thuỷ điện khác như : Sơn La (trên sông Đà, 
2400 MW), Tuyên Quang (trên sông Сат, 342 MW)... 


— Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là than, chủ 
yếu từ các mỏ tại Quảng Ninh. Còn ở miền Trung và miền Nam lại 
dựa vào nguồn dầu nhập nội. Từ sau năm 1995, có thêm khí tự nhiên 
phục vụ cho các nhà máy điện chạy bằng tuốc bin khí ở Bà Ria, Phú 
Mỹ và Cà Mau. 


Các nhà máy nhiệ điện lớn của nước ta ở miền Вас có Phả Lại 1 và 2 
(chạy bằng than, công suất tương ứng là 440 MW và 600 MW), 
Uông Ві và Uông Bí mở rộng (than, 150 MW và 300 MW), Na Dương 


121 


(than, 110 MW), Ninh Bình (than, 100 MW) ; ở miền Nam có Phú Mỹ 
1,2, 3, 4 (khí, 4164 MW), Bà Rịa (khí, 411 MW) thuộc Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Hiệp Phước (dâu, 375 MW), Thủ Đức (dâu, 165 MW) thuộc 
TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau 1 và 2 (khí, 1500 MW) ... 


2. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm 


Công nghiệp chế biến lương thực. thực phẩm là một trong những 
ngành công nghiệp trọng điểm với cơ cấu ngành đa dạng nhờ nguồn 
nguyên liệu tại chó phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn ở trong và 
ngoài nước. 


Hình 27.4. Cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thục, thục phẩm 


Hãy giải thích vì sao công nghiệp chë biến luong thực, thuc phẩm là ngành công 
nghiệp trọng điểm của пибс ta hiện nay. 


122 


Bảng 27. Cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố một số 
phân ngành của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta 


1. Chế biến sản phẩm trồng trọt 


Hà Nội, TP. Hồ Chí 
` Ẫ : Е Minh, các tỉnh thuộc 
Xay xát Vùng đồng bằng, Khoảng 39 triệu tấn Đồng bằng sông Củu 

trung du gạo, ngônăm L K. 
ong, Đồng bằng sông 
Hồng 
Đồng bằng sông Củu 
д đây ý Long, Đông Nam Bộ, 
Đường mía 28 - 30 vạn ha mía шо 1 mieu tn Bắc Trung Bộ 
đường/năm de Ty 
và Duyên hải 
Nam Trung Bộ 
Trung du và miền núi 
Chè 10 - 12 vạn ha chè 12 vạn tấn (búp khô) Вас Bộ, 
Tây Nguyên 
Cà phê Gần 50 vạn ha cà рпё 80 van tän cà phê nhân КУК 
š j Đông Nam Bộ 
Rượu, bia, Một phản nguyên liëu 160 — 220 triệu lít rugu, 
nước ngọt nhập 


1,3 — 1,4 f lit bia рош 
2. Chế biến sản phẩm chăn nuôi 


Sữa và sản ` ....... 300—350 triĝu hộp sửa, Các đô thị lớn và các 
Zn Tiến Các cơ sở chăn nuôi b địa phương chăn nuôi 
phẩm tù sữa bơ, pho mát là 
Шү Сас cơ sở chăn nuôi 
phẩm tù thịt 


Thịt hộp, lạp xường, Hà Nội 
xúc xích... và TP. Hó Chí Minh 


3. Chế biến thuỷ, hải sản 


Cát Hải, Phan Thiết, 


Nước mắm Cá biển 190 — 200 triệu lít Phú Quốc 
_.... Đánh bất và nuôi Đóng hộp ү cùng Ои 
Tôm, cá trồ А Long và một số vùng 
rồng Đông lạnh 


khác 
Dua vào bảng 27, һау nêu các nơi phân bố chủ yếu của tùng phân ngành và 
giải thích. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm 
của nước ta ? 


2. Hãy xác định các nhà máy thuỷ điện lớn nhất của nước ta trên bản 
đồ (lược đồ) và giải thích sự phân bố của chúng. 

3. Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm 
(cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bó). 


25102: Мап аё tó chức lãnh thô công nghiệp 


I. Khái niệm 

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình 
уа cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định dé sử dụng 
hợp lí các nguồn lực sản có nhằm đạt hiệu quả cao về các mặt kinh tế, 
xã hội và môi trường. 

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá 
trình đổi mới kinh tế — xà hội của nước ta. Đây là một trong những công 
cụ hữu hiệu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 


2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp 


BÊN TRONG BÊN NGOÀI 


Vi trí địa lí Tài nguyên Điều kiện Thi trường. Hop tác quốc tế 
thiên nhiên kinh tế — xã hôi 


\Í Tó chức 


quản lí 


Hình 28.1. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp 


Dụa vào sơ đồ trên, hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chúc 
lãnh thổ công nghiệp. 


125 


3. Các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp 


Căn cú vào kiến thúc dà học ở lớp 10, hãy nêu các hình thức tổ chúc lãnh thổ 
công nghiệp. 
a) Điểm công nghiệp 

Dua vào kiến thúc đã học ở lớp 10, һау nêu nhũng đặc điểm chính của điểm 
công nghiệp. 

Ó nước ta có nhiều điểm công nghiệp. Các điểm công nghiệp đơn lẻ 
thường hình thành ở các tỉnh miền núi của Tây Bắc, Tây Nguyên. 

Hãy xác định một số điểm công nghiệp trên hình 26.2 (hoặc Atlat Địa li Việt Nam). 


b) Khu công nghiệp 

— Khu công nghiệp (được hiểu là khu công nghiệp tập trung) là hình thức 
tổ chức lanh thổ công nghiệp mới được hình thành ở nước ta từ những 
năm 90 của thế ki XX cho đến nay. Đây là khu công nghiệp do Chính 
phủ (hoặc cơ quan chức năng được Chính phủ uỷ nhiệm) quyết định 
thành lập, có ranh giới địa lí xác định, chuyên sản xuất công nghiệp 
và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp, không có dân cư 
sinh sống. 


Ó nước ta, ngoài khu công nghiệp tập trung còn có khu chế xuất (chế 
biến đề xuất khẩu) và khu công nghệ cao. 
Hãy kể tên một vài khu công nghiệp tập trung ở địa phương (nếu có). 

— Tính đến tháng 8 — 2007 cả nước đã hình thành 150 khu công nghiệp tập 
trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao (với tổng diện tích đất tự nhiên 
là hơn 32,3 nghìn ha). Trong số này có 90 khu đã đi vào hoạt động (gản 
19,8 nghìn ha) và 60 khu đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, 
xây dựng cơ bản. 


Các khu công nghiệp tập trung phân bố không đóng déu theo lãnh thổ. 
Tập trung nhất là ở Đông Nam Bộ (chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Binh Dương, Bà Rịa — Vũng Tàu), sau đó đến Đồng bằng sông 
Hồng (phán lớn ở Hà Nội, Hải Phòng) và Duyên hải miền Trung. Ở các 
vùng khác, việc hình thành các khu công nghiệp tập trung còn hạn chế. 
Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, 
Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung ? 


c) Trung tâm công nghiệp 

Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp. 

Trong quá trình công nghiệp hoá ở nước ta, nhiều trung tâm công nghiệp 

đã được hình thành. Dựa vào vai trò của trung tâm công nghiệp trong sự 

phân công lao động theo lãnh thổ, có thé phân thành các nhóm sau đây : 

— Các trung tâm có ý nghĩa quốc gia gồm có Thành phố Hó Chí Minh 
và Hà Nội. 

= Các trung tâm có ý nghĩa vùng như Hải Phòng, Đà Nắng, Cần Thơ... 

= Các trung tâm có ý nghĩa địa phương như Việt Trì, Thái Nguyễn, 
Vinh, Nha Trang... 

Còn căn cứ vào giá trị sản xuất công nghiệp, có thể chia các trung tâm 

công nghiệp thành các trung tâm rất lớn (Thành phố Hồ Chí Minh), các 

trung tâm lớn (Hà Nội. Hải Phòng, Biên Hoà, Thủ Dâu Một, Vũng Tàu), 

các trung tâm trung bình (Việt Trì, Đà Năng, Nha Trang, Cân Thơ...)... 

Quan sát hình 26.2 (hoặc Айаї Địa lí Việt Nam), һау xác định các trung tâm công 

nghiệp rất lớn và lớn, nêu cơ cấu ngành của mi trung tâm. 

đ) Vùng công nghiệp 
Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp. 

Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp (năm 2001), cả nước được phân 

thành 6 vùng công nghiệp : 

— Vùng 1 : Các tỉnh thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh). 

— Vùng 2 : Các tinh thuộc Đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, 
Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tình. 

— Vùng 3 : Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. 

— Vùng 4 : Các tỉnh thuộc Tây Nguyên (trừ Lâm Đồng). 

— Vùng 5 : Các tỉnh Đông Nam Во, Binh Thuận, Lâm Đồng. 

= Vùng 6 : Các tỉnh thuộc Đỏng bằng sông Cửu Long. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp ? 
2. So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. 


з. Căn cứ vào kiến thức đã có, bản dó Công nghiệp chung (hoặc Айаї 
Địa lí Việt Nam), hãy giải thích tại sao Thành phố Hồ Chí Minh và 
Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta. 


127 


Bài 29 Thực hành : Vẽ biểu dó, nhận xét và giải 
thích sự chuyên dịch со cấu công nghiệp 


1. Cho bảng số liệu : 


Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế 
(giá thực tế) 


(Đơn vị : tỉ đồng) 


na  =- 


Nhà nước 74 161 249 085 
Ngoài Nhà nuớc (tập thể, tu nhân, cá thể) 35 682 308 854 
Khu vục có vốn đầu tu nước ngoài 39589 433110 


Vë biểu dó thích hợp nhất thë hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp 
phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. Nêu 
nhận xét. 


2. Cho bảng số liệu : 
Bảng 29.2. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ 


(Đơn vị : %) 
Đồng bằng sông Hồng Ji 19,7 
Trung du và miền núi Вас Bộ 69 46 
Bắc Trung Bộ 32 24 


128 


Duyên hải Nam Trung Bộ 53 47 


Tây Nguyên 1,3 07 
Đông Nam Bộ 49,6 55,6 
Đồng bằng sông Củu Long 112 8,8 
Không xác định 54 3,5 


Hãy nhận xét về su chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng 
lãnh thổ của пибс ta nám 1996 và năm 2005. 


3. Dựa vào hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy giải 
thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp 
lớn nhất cả nước ? 


129 


Một số vấn đề phát triển 
@ và phân bố các ngành dịch vụ 


Cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) 


130 


Мап đề phát triển ngành giao thông 
мап tải và thông tin liên lạc 


1. Giao thông vận tải 


Mạng lưới giao thông vận tải của nước ta phát triển khá toàn diện, gồm 
nhiều loại hình vận tải khác nhau. 

a) Đường bộ (đường ó tô) 
Trong những năm gân đây, nhờ huy động các nguồn vốn và tập trung 
đầu tư nên mạng lưới đường bộ đã được mở rộng và hiện đại hoá. 
Vé cơ bản, mạng lưới đường ó tô dà phủ kín các vùng. 
Các tuyến đường chính : 
Hai trục đường bộ xuyên quốc gia là quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh 
(đang xây dựng). Quốc lộ 1 chạy suốt từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 
đến Năm Căn (Cà Mau) dài 2300 km, là tuyến đường xương sống của 
cả hệ thống đường bộ nước ta, nối các vùng kinh tế (trừ Tây Nguyên) và 
hầu hết các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Đường Hồ Chí Minh là 
trục đường bộ xuyên quốc gia thứ hai, có ý nghĩa thúc đầy sự phát triền 
kinh tế — xã hội của dải đất phía tây đất nước. 
Dua vào hình 30 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) hãy kể tên một số tuyến đường bộ 
quan trọng theo hướng đông – tây. 
Trong quá trình hội nhập quốc të, hệ thống đường bộ Việt Nam cũng 
đang hội nhập vào hệ thống đường bộ trong khu vực với các tuyến thuộc 
mạng đường bộ xuyên Á trên lãnh thổ Việt Nam. 

b) Đường sắt 
Tông chiều dài đường sắt nước ta là 3143 km. 
Đường sắt Thống Nhất (Hà Nội — TP. Hó Chí Minh) dài 1726 km, chạy 
theo chiều dài đất nước, gần như song song với quốc lộ 1, tạo nên một 
trục giao thông quan trọng theo hướng bắc — nam. 


131 


Các tuyến đường khác là : Hà Nội — Hải Phòng, Hà Nội — Lào Cai, 
Hà Nội - Thái Nguyên. Hà Nói — Đồng Đăng, Lưu Xá — Kép — Uông Bí — 
Bài Cháy. 


Các tuyến đường thuộc mạng đường sắt xuyên Á trên lãnh thổ Việt Nam 
đang được xây dựng, nâng cấp dé đạt tiêu chuẩn đường sắt ASEAN. 


c) Đường sông 


Nước ta có nhiều sông ngòi nhưng mới chỉ sử dụng khoảng 11 000 km 
vào mục đích giao thông. 


Vận tải đường sông chủ yếu tập trung trong một số hệ thống sông chính : 
— Hệ thống sông Hồng - Thái Bình. 
= Hệ thống sông Mê Công — Đồng Nai. 
— Một số sông lớn ở miền Trung. 
đ) Ngành vận tải đường biển 


Đường bờ biển dài 3260 km, nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió và nhiều 
đáo, quản đảo ven bờ, nằm trên đường hàng hải quốc të... là những điều 
kiện thuận lợi đề nước ta phát triển giao thông đường biền. 


Các tuyến đường biển ven bờ chủ yếu là theo hướng bắc – nam. Quan 
trọng nhất là tuyến Hải Phòng — Thành phố Hồ Chí Minh, dài 1500 km. 


Các cảng biển và cụm cảng quan trọng là : Hải Phòng, Cái Lân, Đà Nẵng — 
Liên Chiểu — Chân Мау, Dung Quất, Nha Trang, Sài Gòn — Vũng Tàu — 
Thị Vải. 


Dụa vào hình 30, hãy kể tên một số đường biển của nước ta. 
e) Đường hàng không 


Hàng không là ngành non trẻ nhưng có bước tiến rất nhanh nhờ có chiến 
lược phát triền táo bạo, nhanh chóng hiện đại hoá cơ sở vật chất. 


Cả nước có 22 sân bay, trong đó có 5 sân bay quốc tế. 


CHỦ GIẢI 
Đường sết 
— m Đưởng ёб, số đường 
Đường Hồ Chí Minh 


TRUNG GUO] + annya 
wE Ra fa “Sân bay quốc tế 


Cảng 
Сйа khẩu quốc té 


Biên giới quốc ga 
180 270lm 


Hình 30. Giao thông 


Các tuyến bay trong nước được khai thác trên cơ sở 3 đầu mối chủ yếu 
là : Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Năng. Ngoài ra, chúng ta đã mở các 
đường bay đến nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. 
g) Đường ống 

Уап chuyền bằng đường ống ngày càng phát triển, gắn với sự phát triển 
của ngành dåu khí. Ngoài tuyến đường ống vận chuyền sản phẩm xăng 
dầu B12 (Bài Cháy - Hạ Long) tới các tỉnh Dóng bằng sông Hồng, сас 
đường ống dân khí từ nơi khai thác dầu khí ngoài thêm lục địa vào đất 
liền dà được xây dựng và đi vào hoạt động. 


2. Ngành thông tin liên lạc 


Thông tin liên lạc gồm 2 hoạt động chính là bưu chính và viên thông. 
a) Bưu chính 


Đặc điểm nói bật của ngành bưu chính là có tính phục vụ cao, mạng 
lưới rộng khắp. Toàn bộ mạng lưới Bưu chính Việt Nam có hơn 300 bưu 
cục với bán kính phục vụ là 5,85 km/bưu cục, khoảng 18 nghìn điểm 
phục vụ với mật độ bình quân 2,3 km/điểm và hơn 8 nghìn điểm bưu 
điện — văn hoá xà. 

Нау kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nuớc ta. 

Tuy vậy, hoạt động bưu chính vân còn những hạn chế : mạng lưới phân 
bố chưa hợp lí, công nghệ nhìn chung còn lạc hậu, quy trình nghiệp vụ 
ở hầu hết các địa phương vân mang tính thủ công, chưa tương xứng với 
chuẩn quốc tế, thiểu lao động có trình độ cao... 

Trong giai đoạn tới, ngành bưu chính sẽ phát triển theo hướng cơ giới 
hoá, tự động hoá, tin học hoá nhằm đạt trình độ hiện đại ngang tầm các 
nước tiên tiến trong khu vực ; bên cạnh các hoạt động công ích sẻ dày 
mạnh các hoạt động kinh doanh đề đưa Bưu chính trở thành ngành kinh 
doanh hiệu quả. 


b) Viên thông 


Ngành міёп thông ở nước ta có đặc điểm nói bật là tốc độ phát triển 
nhanh vượt bậc và đón đầu được các thành tựu kĩ thuật hiện đại. 


— Trước thời kì Đồi mới, mạng lưới và thiết bị vin thông cũ ki lạc hậu ; 
các dịch vụ viên thông nghèo nàn, chỉ dừng ở mức phục vụ cho các cơ 
quan, các doanh nghiệp nhà nước và một số cơ sở sản xuất. 

Những năm рап đây, Viên thông Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao, 
đạt mức trung binh 30%/пат, đến năm 2005 Việt Nam dà có trên 
15,8 triệu thuê bao điện thoại, đạt 19 thuê bao/100 dàn. Điện thoại đã 
đến được hầu hết các xã trong toàn quốc. 

Công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học — ki thuật, công 
nghệ mới, hiện đại đang được chú trọng đầu tư. Mạng viên thông với kĩ 
thuật analog lạc hàu được thay bằng mạng kĩ thuật số, tự động hoá cao 
và đa dịch vụ. Các tuyến truyền dẫn liên tỉnh viba và cáp quang đã đạt 
tiêu chuẩn vào loại cao nhất hiện nay. Việt Nam có trên 5000 kênh đi 
quốc tế qua các hệ thống thông tin vệ tinh và cáp biển hiện đại. 


= Mạng lưới viên thông ở nước ta tương đối đa dạng và không ngừng 
phát triển. 
+ Mạng điện thoại : bao gồm mạng nội hạt và mạng đường dài, mạng 
cố định và mạng di động. 


Nhìn chung, mạng điện thoại và số máy điện thoại tăng với tốc độ rất 

nhanh ; trong vòng 15 năm, từ năm 1990 đến năm 2005, số thuê bao 

điện thoại đã tăng 112 lần ; về ki thuật, công nghệ đã được số hoá hoàn 

toàn. Tuy vậy, vân có sự phân bố rất không đều giữa các vùng và các 

địa phương trong từng vùng. 

+ Mạng phi thoại : đang được mở rộng và phát triền với nhiều loại hình 
dịch vụ mới, ki thuật tiên tiến bao gồm : mạng Fax, mạng truyền 
trang báo trên kênh thông tin. 


+ Mạng truyền dân : được sử dụng với rất nhiều phương thức khác 
nhau như : mạng dày trần, mạng truyền dân Viba, mạng truyền dẫn 
cáp sợi quang, mạng viên thông quốc tế... 


Mạng lưới viễn thông quốc tế ngày càng phát triền mạnh, hội nhập với 
thế giới qua thông tin vệ tỉnh và cáp biển. Năm 2005, Việt Nam có hơn 
7,5 triệu người sử dụng Internet, chiếm 9,0% dân số, thuộc hạng cao ở 
châu Á. 


Câu hỏi và bài tập 


136 


1. Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự 
phát triển kinh tế - xã hội. 
2. Cho bảng số liệu : 


Cơ cấu vận tải năm 2004 


(Đơn vị : %) 

m Ge 

= z x = 

Buong sát 11 90 3,0 37 

Đường bộ 844 64,5 66,3 141 
Đường sông 13,9 7,0 200 7,0 
Đường biển 0,1 0,3 10,6 749 
Đường hàng không 0,5 19,2 0,1 0,3 


Phân tích bảng số liệu trên, nhận xét về cơ cấu vận tải hành 
khách và cơ cấu vận chuyển hàng hoá phân theo loại hình vận 
tải ở nước ta. 

3. Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành 
viễn thông ở nước ta. 


Уап đề phát triển thương mại. du lịch 


1. Thương mại 


a) Nội thương 
Sau khi đất nước bước vào công cuộc Đồi mới, са nước đã hình thành 
thị trường thống nhất, hàng hoá phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu 
ngày càng tăng của nhân dân. 
Nội thương đã thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. 
38 


Năm 1995 Năm 2005 
Khu vực Nhà nuóc [С] Khu vực ngoài Nhà nước. 


IEB Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 


Hình 31.1. Cơ cấu tổng тис bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo thành 
phần kinh tế (%) 


Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo 
thành phần kinh tế của nuóc ta. 

b) Ngoại thương 
Sau Đối mới, thị trường buôn bán ngày càng được mở rộng theo hướng 
đa dạng hoá, đa phương hoá. Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO) và hiện có quan hệ buôn bán với phản 
lớn các nước và vùng lãnh thổ trên thë giới. 


137 


1990 1992 1995 1999 2005 Năm 
Hình 31.2. Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 — 2005 (%) 
Quan sát hình 31.2, һау nhận xét về su thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của 
nước ta trong giai đoạn 1990 — 2005. 
Nhờ việc mở rộng và đa dạng hoá thi trường, kim ngạch xuất khẩu của 
nước ta liên tục tăng lên. 


1990 1992 1994 19968 1998 2000 2005 Năm 
— Xuấtkhẩu —— Nhập khẩu 


Hình 31.3. Giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1990 — 2005 
138 


Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai doan 
1990 — 2005. 


Các mặt hàng xuất khẩu của nước ta bao gồm hàng công nghiệp nặng và 
khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, hàng nông, 
lâm, thuỷ sản. Tuy nhiên, tỉ trọng hàng chế biến hay tinh chế tương đối 
thấp và tăng chậm. Hàng gia công còn lớn (90 — 95% hàng ё — may) 
hoặc phải nhập nguyên liệu (60% đối với giày đép). 

Thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện nay là Hoa Ki, Nhật Bản và 
Trung Quốc. 

Kim ngạch nhập khẩu của nước ta tàng lên khá nhanh. Điều đó phản 
ánh sự phục hói và phát їгіёп của sản xuất, nhu cầu tiêu dùng cũng như 
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. 

Quan sát hình 31.3, hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nuóc ta. 

Các mặt hàng nhập khẩu của nước ta bao gồm chủ yếu là nguyên liệu, 
tư liệu sản xuất và một phần nhỏ là hàng tiêu dùng. 

Các thị trường nhập khẩu chủ yếu của nước ta là khu vực châu Á == 
Thái Bình Dương và châu Âu. 


2. Du lịch 
a) Tài nguyên du lịch 


Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách 
mạng, các giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có 
thể được sử dụng nhằm thoả màn nhu саи du lịch, là yếu tổ cơ bản đề hình 
thành các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dân du lịch. 


Tài nguyên du lịch bao gồm 2 nhóm : tài nguyên tự nhiên và tài nguyên 
nhân văn. 

Сап cú vào Atlat Địa lí Việt Nam, hình 31.5 và sơ đồ sau, hãy trình bày về tài 
nguyên du lịch của пибс ta. 


139 


thế giới 
200 hang 
động 


* Động vật 


* Avan di tích 
(hơn 2,6 
nghìn được 
xếp hạng) 

* 3 di sản 
văn hoá vật 
thể và 2 
di sản văn 
hoá phi vật 
thể thế giới 


Hơn 30 
vườn quốc 
gia 

hoang đã, 
thuỷ hải 
sản 


Hình 31.4. Các loại tài nguyên du lịch của nước ta 


“lt [Era CIF (0920109) 


140 


Lang nghé 
Уап nghệ 
dàn gian 
Ẩm thực... 


CHÚ GIẢI 
`. О тъканта 
CÁC ĐIỂM DU LỊCH 
ТА NGUYÊN DU LICH TỰ NHIÊN 
Ф пваа тна О Nước khoáng 
БЯ упаде + Dulkhbiển 
С напо, động Ф Thắngcảnh 

TÑ NGUYÊN DU LICH NHÂN VĂN 


 Dsềmvanhoatếgdi 2 Lễhg чуба бд 
БЇ Dưehlehsữcihmang E Lang nghề об туда 


Phân tổng độ cao. Ë om tuas 
] -- Biên giới quốc gia 


Hình 31.5. Du lịch 


141 


b) Tình hình phát triển và các trung tâm du lịch chủ yếu 


Triệu lượt khách Nghìn đồng 


142 


1995 1987 1998 2000 2005 Nàm 


Khách nội địa [Z] Khách quốctế  ——@— Doanh thu từ du lịch 


Hình 31.6. Số lượt khách và doanh thu tü du lịch của nước ta 

Ngành du lịch của nước ta đã hình thành từ những năm 60 của thế kỉ XX. 
Tuy nhiên, du lịch Việt Nam chỉ thật sự phát (гіёп nhanh từ đầu thập kỉ 90 
cho đến nay nhờ chính sách Đồi mới của Nhà nước. 


Dựa vào hinh 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta. 


Vẻ phương diện du lịch, nước ta được chia thành ba vùng : vùng du 
lịch Вас Во, vùng du lịch Bác Trung Во, vùng du lịch Nam Trung Bộ và 
Nam Во. 

Các trung tâm du lịch lớn nhất của nước ta gồm có Hà Nội (ở phía 
bác), Thành phố Hồ Chí Minh (ở phía пат), Huế — Đà Nẵng (ở miền 
Trung). 

Ngoài ra, nước ta còn một số trung tâm du lịch quan trọng khác như 
Hạ Long, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, Сап Thơ,... 


Câu hỏi và bài tập 


1. Dựa vào bảng số liệu : 


Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta 
(Đơn vị : %) 


KT ШШШ 


Hàng công nghiệp nặng và 
khoáng sản 29 з 12 р 


Hàng công nghiep nhe va  ;ao зв 338 357 410 
tiểu thủ công nghiệp 


Hàng nông, lâm, thuỷ sản 462 319 290 294 22,9 


Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị 
xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét. 

2. Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có 
những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. 

3. Chứng minh rằng tài nguyên du lịch của nước ta tương đối phong 
phú và đa dạng. 

4. Dựa vào hình 31.5 và Atlat Địa lí Việt Nam, với tư cách như là một 
hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu tuyến du lịch xuyên Việt 
(tài nguyên du lịch, các trung tâm du lịch trên tuyến này). 


143 


Địa lí các vùng kinh tế 


Khai thác dầu khí ở thềm lục địa vùng Đông Nam Bộ 


144 


Văn dé khai thác thế mạnh 
ó Trung du và miền núi Bác Bộ 


1. Khái quát chung 
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm các tỉnh : 
Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình (thuộc Tây Вас); Lào Cai, Yên 
Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, 
Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh (thuộc Đông Вас). 
Đây là vùng lãnh thổ có diện tích lớn nhất nước ta (trên 101 nghìn km?), 
số dân hơn 12 triệu người (năm 2006) chiếm khoảng 30,5% diện tích và 
14,2% số dân cả nước. 
Trung du và miền núi Bác Bộ có vị trí địa lí đặc biệt, lại có mạng lưới 
giao thông vận tải đang được đầu tư, nâng cấp, nên ngày càng thuận lợi 
cho việc giao lưu với các vùng khác trong nước và xây dựng nền kinh 
tế mở. 
Hây chúng minh nhận định trên. 


Trung du và miền núi Bắc Bộ có tài nguyên thiên nhiên đa dạng, có khả 
năng đa dạng hoá cơ cấu kinh tế, gồm những thế mạnh về công nghiệp 
khai thác và chế biến khoáng sản, thuỷ điện, nền nông nghiệp nhiệt đới 
có cả những sản phẩm cận nhiệt và ôn đới, phát triển tổng hợp kinh tế 
biển và du lịch. 

Trung du và miền núi Bác Bộ là vùng thưa dân. Mật độ dàn số ở miền 
núi 50 — 100 người/km2, ở trung du 100 – 300 người/km?. Vì vậy, có 
sự hạn chế về thị trường tại chỏ và vẻ lao động, nhất là lao động lành 
nghề. Đây là vùng có nhiều dàn tộc ít người ; đồng bào có kinh nghiệm 
trong sản xuất và chinh phục tự nhiên. Tuy nhiên, tình trang lạc hậu và 
nạn du canh du cư... còn ở một số tộc người. 

Đây cũng là vùng căn cứ địa cách mạng, có di tích lịch sử Điện Biên Phủ. 
Со sở vật chất ki thuật đã có nhiều tiến bộ ; tuy nhiên, ở vùng núi cơ sở 
vật chất ki thuật còn nghèo, dễ bị xuống cấp. Ó trung du, co sở vật chất 
kĩ thuật được tập trung nhiều hơn. 


145 


2. Khai thác, chế biến khoáng sản và thuỷ điện 


146 


Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc 
nhất nước ta. Các khoáng sản chính là than, sắt, thiếc, chì — kem, đồng, 
apatit, pyrit, đá vôi và sét làm xi măng, gạch ngói, gạch chịu lửa... 
Tuy nhiên, việc khai thác đa số các mỏ đòi hỏi phải có các phương tiện 
hiện đại và chi phí cao. 

Dua vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kë tên 
các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 
(có thể lập thành bảng). 

Vùng than Quảng Ninh là vùng than lớn bậc nhất và chất lượng 
than tốt nhất Đông Nam Á. Hiện nay, sản lượng khai thác dà vượt 
mức 30 triệu tấn/năm. Nguồn than khai thác được chủ yếu dùng 
làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và để xuất khẩu. Trong 
vùng có nhà máy nhiệt điện Uông Bí và Uông Bí mở rộng (Quảng 
Ninh) tổng công suất 450 MW, Cao Ngan (Thái Nguyên) 116 MW, 
Na Dương (Lạng Sơn) 110 MW. Trong kế hoạch sẽ xây dựng nhà máy 
nhiệt điện Cảm Phả (Quảng Ninh) công suất 600 MW. 

Tây Bắc có một số mỏ khá lớn như mỏ quặng đồng — niken 
(Sơn La), đất hiếm (Lai Châu). Đông Bắc có nhiều mỏ kim loại, 
đáng kể hơn cả là mỏ sắt (Yên Bái, kẽm — chi (Chợ Điền — 
Вас Кап), đồng — vàng (Lào Cai), thiếc và bôxit (Cao Bằng). Mỗi năm 
vùng sản xuất khoảng 1000 tấn thiếc. 


Các khoáng sản phi kim loại đáng Кё có араш (Lào Cai). Mỗi năm khai 
thác khoảng 600 nghìn tấn quặng đề sản xuất phân lân. 


Các sông suối có trữ năng thuỷ điện khá lớn. Hệ thống sông Hồng 
(11 triệu kW) chiếm hơn 1/3 trữ năng thuỷ điện của cả nước. Riêng sông 
Đà chiếm gån 6 triệu kW. Nguồn thuỷ năng lớn này đã và đang được 
khai thác như nhà máy thuỷ điện Thác Bà trên sông Chảy (110 MW), nhà 
máy thuỷ điện Hoà Binh trên sông Đà (1920 MW). Hiện nay, đang triển 
khai xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La trên sông Đà (2400 MW), thuỷ 
điện Tuyên Quang trên sông Gâm (342 MW). Nhiều nhà máy thuỷ điện 
nhỏ đang được xây dựng trên phụ lưu của các sông. Việc phát triển thuỷ 
điện sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển của vùng, nhất là việc khai 
thác và chế biển khoáng sản trên cơ sở nguồn điện rẻ và dôi đào. Nhưng 
với những công trình kĩ thuật lớn như thế, сап chú ý đến những thay đổi 
không nhỏ của môi trường. 


CHÚ GIẢI 
CÔNG NGHIỆP. 
Trung tâm công nghiệp. 


Trưng bình 
Nhỏ 


каастап QD Khalthóc bêt 'Vùng trồng сау lương thực, chăn nuôi Cửa khẩu 


kn vë ga cẩm 


Kha таса  Khaltháothiếc © Điểmduleh 

Kha thác đổng Q Клаас арай Мад nông, lâm kết hợp. Ф isäntien nhien thế gói 

Nhiệt điện 'Thủy điện đang xây dựng Хд rừng giâu và trung bình. Đường sốt 

Thủy đện “Chế biến lãm sẵn Câyănquả Ж H& “Đường bộ, số đường 

Саш “Chế biến lượng thựo, œ + а -Ranh gii fnh 

Bóng tàu. thực phẩm Trâu Ranh gi vùng 
Luyện kim den Biên giới quốc gia. 
Luyện kim màu 


© * # # t p p а 


Hình 32. Khai thác một số thế manh chủ yếu của Trung du và miền núi Bác Bộ 


3. Trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả 
cận nhiệt và ôn đới 

Trung du và miền núi Bắc Bộ có phản lớn diện tích là đất feralit trên đá 
phiến. đá vôi và các đá mẹ khác, ngoài ra còn có đất phù sa cổ (ở trung 
du), đất phù sa ở dọc các thung lũng sông và các cánh đồng ở miền núi 
như Than Uyên, Nghĩa Lộ, Điện Biên, Trùng Khánh... 

Khí hậu của vùng mang đặc điềm nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông 
lạnh, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của điều kiện địa hình vùng núi. 


147 


Đông Bác địa hình tuy không cao, nhưng lại là nơi chịu ảnh huong mạnh 
nhất của gió mùa Đóng Bắc, nên có mùa đông lạnh nhất nước ta. Tây Bắc 
tuy chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bác yếu hơn, nhưng do nền địa 
hình cao nên mùa đóng vẫn lạnh. Bởi vậy, Trung du và miền núi Bắc Bộ 
có thế mạnh đặc biệt đề phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc cận 
nhiệt và ôn đới. Đây chính là vùng chè lớn nhất cả nước, với các loại chè 
nồi tiếng ở Phú Thọ, Thái Nguyên. Yên Bái, Hà Giang, Sơn La. 


Ở các vùng núi giáp biên giới спа Cao Bảng, Lạng Sơn, cũng như trên 
vùng núi cao Hoàng Liên Sơn, điều kiện khí hậu rất thuận lợi cho việc 
trồng các cây thuốc quý (tam thất, đương quy, đỏ trọng, hồi, thảo quả... ), 
các cây ăn quả như màn, đào, lê. Ở Sa Pa có thể trồng rau ôn đới và sản 
xuất hạt giống rau quanh năm, trồng hoa xuất khẩu. 


Khả năng mở rộng điện tích và nâng cao năng suất cây công nghiệp, cây 
đặc sản và cây ăn quả của Trung du và miền núi Bắc Bộ còn rất lớn, 
nhưng gặp khó khăn là hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối và tình 
trạng thiếu nước về mùa đông. Mang lưới các cơ sở công nghiệp chế 
biến nông sản chưa tương xứng với thế mạnh của vùng. 


Việc dày mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây đặc sản së cho phép 
phát triển nền nông nghiệp hàng hoá có hiệu quả cao và có tác dụng hạn 
chế nạn du canh, du cư trong vùng. 


4. Chăn nuôi gia súc 


148 


Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều đồng cỏ, chủ yếu trên các cao 
nguyên ở độ cao 600 – 700m. Сас đồng cỏ tuy không lớn, nhưng ở đây 
có thể phát triển chăn nuôi trâu, bò (lấy thịt và lấy sửa), ngựa, dê. Bò 
sữa được nuôi tập trung ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La). Trâu, bò thịt 
được nuôi rộng rãi, nhất là trâu. Trâu khoẻ hơn, ưa ẩm, chịu rét giỏi hơn 
bò, đẻ thích nghỉ với điều kiện chăn thả trong rừng. Đàn trâu có 1,7 triệu 
con, chiếm hơn 1/2 đàn trâu cả nước. Đàn bò có 900 nghìn con, chiếm 
16% đàn bò cả nước (năm 2005). 


Hiện nay, những khó khăn trong công tác vận chuyển các sản phẩm 
chăn nuôi tới vùng tiêu thụ (đồng bằng và đô thị) đã hạn chế việc phát 


triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng. Thêm vào đó, các đồng cỏ cũng 
сап được cải tạo, nâng cao năng suất. 


Do giải quyết tốt hơn lương thực cho người, nên hoa màu lương thực dành 
nhiều hơn cho chăn nuôi đã giúp tăng nhanh đàn lợn trong vùng ; tổng đàn 
lợn có hơn 5,8 triệu con, chiếm 21% đàn lợn cả nước (năm 2005). 


5. Kinh tế biển 


Trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, thế mạnh này của Trung du và 
miền núi Bắc Bộ sẽ càng được phát huy. Vùng biền Quảng Ninh giàu 
tiêm năng, đang phát triển năng động cùng với sự phát triển của vùng 
kinh tế trọng điểm phía Bắc. Ở đây đang phát triển mạnh đánh bắt hải 
sản, nhất là đánh bắt xa bờ và nuôi trồng thuỷ sản. Du lịch biên — đảo 
đang đóng góp đáng kề vào cơ cấu kinh tế ; quán thể du lịch Hạ Long 
đã được xếp hạng vào danh mục Di sản thiên nhiên thế giới. Cảng Cái 
Lân (một cảng nước sâu) đang được xây dựng và nâng cấp, tạo đà cho 
sự hình thành khu công nghiệp Cái Lân... 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền núi 
Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc ? 

2. Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và 
cây đặc sản trong vùng. 

3. Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc 
lớn của vùng. 

4. Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những 
thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên 
khoáng sản của vùng. 

5. Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng 
của vùng. 


149 


Vấn đề chuyên dịch cơ cấu kinh tế 
theo ngành ó Đồng bàng sông Hồng 


1. Các thế mạnh chủ yếu của vùng 
Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh, thành phố với diện tích gån 
15 nghìn km2 (chiếm 4,5% diện tích tự nhiên toàn quốc) và số đân 18,2 
triệu người (chiếm 21,6% số dân cả nước) năm 20060), 


Hãy kể tên các tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc Đồng bằng 
sông Hồng. 


Hình 33.1. Sơ đồ các thë mạnh chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng 
Dua vào sơ đồ trên, hãy trình bày các thë mạnh của Đồng bằng sông Hồng. 


(D) Từ 1-8-2008, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã : Đông Xuân, Tiến Xuân, 
Yên Bình, Yên Trung (thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) đã sáp nhập vào thành phố Hà Nội. 


150 


2. Các hạn chế chủ yếu của vùng 


— Đồng bằng sông Hồng là vùng có số dàn đông nhất, mật độ dàn số của 


vùng lên đến 1 225 người/km?, gấp khoảng 4,8 lần mật đô trung bình 
của cả nước (năm 2006). 

Hãy phân tích súc ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế — xã hội ở Đồng 
bảng sông Hồng. 

Số dân đông, kết cấu dân số trẻ tất yếu dân đến nguồn lao động dồi 
dào. Trong điều kiện nền kinh tế còn chậm phát triền, việc làm, nhất 
là ở khu vực thành thị đã trở thành một trong những vấn đẻ nan giải ở 
Đồng bằng sông Hồng. 

Мат trong vùng có khí hậu nhiệt đới йт gió mùa, Đồng bằng sông Hồng 
chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bào, lũ lụt, hạn hán... 

Tài nguyên thiên nhiên ở Đồng bằng sông Hồng không thật phong phú, 
nhưng việc sử dụng lại chưa hợp lí. Do việc khai thác quá mức dàn đến 
một số loại tài nguyên (như đất, nước trên mặt...) bị xuống cấp. Đây là 
vùng thiếu nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp. Phán lớn nguyên 
liệu phải đưa từ vùng khác đến. 

Việc chuyên dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh 
của vùng. 

Сас hạn chế về tu nhiên đã ảnh hưởng nhu thế nào đến việc phát triển 
kinh tế — xã hội ở Đồng bằng sông Hồng ? 


3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính 
a) Thực trạng 


% 


< Nšm 
1986 1980 1995 2000 2005 


C Nông -lâm - ngư nghiệp E Công nghiệp -xây dựng [=] Dịch vụ 
Hình 33.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bàng sông Hồng 
151 


Dựa vào biểu đồ trên, hay nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 


ở Đồng бапо sông Hồng. 


Cùng với công cuộc Đổi mới diễn ra trên phạm vi cả nước, cơ cấu 


inh 


të theo ngành của Đồng bằng sông Hồng đã có sự chuyển dịch theo chiều 


hướng tích cực. Tuy nhiên, sự chuyền dịch này còn chậm. 


Ф Săn suốt hàng tàu dùng Зап bay quấp tế 
© kana — [G] Nuse khoáng Hải cảng 
[_ ] Vũng rồng cây lương thực, сас dém du Ich 


chăn nuôi lợn và ga cắm. 
[L] waaarexesgap аа 
lâu năm. Бибт sắt 
[Г] ving ndng, атка nop Ranh giá nh 
И] wgma Ranh gi vùng. 
съ VHIBuslydựg С най @ сушай [SE] ving &mbkhiisin 
Ghế biển lưỡng trực, thực phẩm. ° в a2 28km 


х Dựng ты в 


Hình 33.3. Kinh tế Đồng bằng sông Hồng 
152 


b) Các định hướng chính 


— Việc chuyền dịch cơ cấu kinh tế có vai trò quan trọng ở Đồng bằng sông 
Hồng. Xu hướng chung là tiếp tục giảm tỉ trọng của khu vực I (nông — 
lâm — ngư nghiệp), tăng nhanh tỉ trọng của khu vực П (công nghiệp — 
xây dựng) và khu vực Ш (dịch vụ) trên cơ sở đảm bảo tăng trưởng kinh 
tế với tốc độ nhanh, hiệu quả cao gắn với việc giải quyết các vấn đề xã 
hội và môi trường, Cho đến năm 2010, tỉ trọng của các khu vực tương, 
ứng së là 10%, 42% và 48%. 

— Việc chuyền dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ từng ngành có sự khác 
nhau, nhưng trọng tâm là phát triển và hiện đại hoá công nghiệp chế 
biến, các ngành công nghiệp khác và dịch vụ gắn với yêu саи phát triển 
nền nông nghiệp hàng hoá. 

+ Đối với khu vực I, giảm tỉ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng 
của ngành chăn nuôi và thuy sản. Riêng trong ngành trồng trọt lại 
giảm tỉ trọng của cây lương thực và tăng дап tỉ trọng của cây công 
nghiệp, cây thực phẩm, cây ăn quả. 

+ Đối với khu vực П, quá trình chuyển dịch gắn với việc hình thành 
các ngành công nghiệp trọng điểm để sử dụng có hiệu quả các 
thể mạnh về tự nhiên và con người của vùng. Đó là các ngành 
chế biến lương thực — thực phẩm, ngành dệt may và da giày, 
ngành sản xuất vật liệu xây dựng, ngành cơ khí — ki thuật điện — 
điện tử. 

+ Đối với khu vực Ш, du lịch là một ngành tiềm năng. Đồng bằng sóng 
Hồng có nhiều thế mạnh về du lịch, đặc biệt ở Hà Nội và vùng phụ 
cận cũng như ở Hải Phòng. Trong tương lai, du lịch sẽ có vị trí xứng. 
đáng trong nền kinh tế của vùng. Các dịch vụ khác như tài chính, 
ngân hàng, giáo dục — đào tạo... cũng phát triển mạnh nhằm đầy 
nhanh tốc độ chuyền dịch kinh tế. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở 
Đồng bằng sông Hồng ? 

2. Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng. 

3. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng 
diễn ra như thế nào ? Nêu những định hướng chính trong tương lai. 


153 


154 


Thục hành : Phan tích mối quan hệ 
giữa dân số với việc sản xuất 
lương thực ó Đồng bảng sông 
Cho bảng số liệu : 


Hồng 


Bảng 34. Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực 
có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 1995 


và năm 2005 
56 dân (nghìn người) 16137 18028 71996 83106 
Diện tích gieo trồng cây 


lương thực có hạt (nghìn ha) 4 G= 5 


Conlie rouege БӘ 5340 6518 26141 39622 
(nghìn tấn) 
Bình quân lương thuc có hạt 


(kgínguời) 331 362 363 477 


1. Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh 
tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng 
với cả nước. 

2. Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ 
số và nhận xét. 

3. Trên cơ sở xử lí số liệu đã cho, phân tích và giải thích mối quan hệ 
giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng. 

4. Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng 
giải quyết. 


Мап đề phát triển kinh tế – xã hội 
ó Bác Trung Bộ 


1. Khái quát chung 


Vùng Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Binh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế. Рау núi Bạch Mã được coi là ranh 
giới tự nhiên giữa Bắc Trung Во và Duyên hải Nam Trung Во. Bắc Trung 
Bộ có diện tích tự nhiên 51,5 nghìn km?, số dân 10,6 triệu người (năm 
2006), chiếm 15,6% diện tích và 12,7% số dân của cả nước. 

Нау xác định trên bản dó Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 
của vùng Вас Trung Bộ. 

Về mặt tự nhiên, Bắc Trung Bộ thuộc miền Tây Вас và Bắc Trung Bộ. 
Ở Thanh Hoá và một phán Nghệ An, khí hậu có tính chất chuyển tiếp 
giữa Đồng bằng sông Hồng và Вас Trung Bộ, vån còn chịu ảnh hưởng 
khá mạnh của gió mùa Đông Bắc về mùa đông. Dày núi Trường Sơn 
Bắc, biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào với các đèo thấp, làm 
cho về mùa hạ có hiện tượng gió phơn Tây Nam thói mạnh, nhiều ngày 
thời tiết nóng và khô. Nhưng ngay sau những ngày hạn hán, có thể bảo 
ар đến đem theo mưa lớn và nước lũ, triều cường gây thiệt hại cho sản 
xuất và đời sống. 

Vẻ tài nguyên thiên nhiên, Bắc Trung Bộ có một số tài nguyên khoáng 
sản có giá trị như crômit, thiếc, sắt, đá vôi và sét làm xi màng, đá quý. 
Rừng có diện tích tương đối lớn. Các hệ thống sông Mã, sông Cả có giá 
trị về thuỷ lợi, giao thông thuỷ (ở hạ lưu) và tiềm năng thuy điện. Tiềm 
năng phát triển nông nghiệp có phán hạn chế, do các đồng bằng nhỏ hẹp, 
chỉ có đồng bằng Thanh — Nghệ — Tĩnh là lớn hơn cả. Với diện tích vùng. 
go đồi tương đối lớn, Bắc Trung Bộ có khả năng phát triển kinh tế vườn 
rừng, chăn nuôi gia súc lớn. Doc ven biển có khả năng phát triển đánh 
bắt và nuôi trồng thuỷ sản. 

Bác Trung Bộ cũng có tài nguyên du lịch đáng kể, trong đó phải ké đến 
các bãi tắm nồi tiếng như : Sảm Sơn, Cửa Lò, Thiên Сат, Thuận An, 
Lãng Со; Di sản thiên nhiên thể giới Phong Nha — Kẻ Bàng; Di sản văn 
hoá thế giới Di tích сб đô Huế, Nhã nhạc cung đình Ниё. 


155 


Vé mặt kinh tế — xã hội, mức sống của dân cư còn thấp. Chiến tranh 
tuy đã lùi xa, nhưng hậu quả vẫn còn đề lại, nhất là ở vùng rừng núi. Cơ 
sở hạ tầng của vùng vẫn còn nghèo, việc thu hút các dự án đầu tư nước 
ngoài vån còn hạn chế. Với sự tập trung đầu tư cho vùng, nhất là với sự 
hình thành và phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong 
tương lai gần, kinh tế của Bắc Trung Bộ sẽ có bước phát triển đáng Кё. 


2. Hình thành cơ cấu nông - lâm – ngư nghiệp 


Ó Duyên hải miền Trung nói chung, Bắc Trung Bộ nói riêng, vấn dé hình 
thành cơ cấu nông - lâm — ngư nghiệp có ý nghĩa lớn đối với sự hình 
thành cơ cấu kinh të chung của vùng, vì nó không chỉ góp phần tạo ra 
cơ cấu ngành, mà còn tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế 
theo không gian. So với công nghiệp cả nước, tỉ trọng спа Bắc Trung Bộ 
còn nhỏ bé (chiếm khoảng 2,4% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, 
năm 2005). Việc đầy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai 
đoạn hiện nay đòi hỏi phải phát huy các thế mạnh sản có của vùng, trong 
đó có thế mạnh về nông — lâm — ngư nghiệp. 


Rừng đầu nguồn 


Rừng, cây công nghiệp lâu năm 

Chăn nuôi gia súc lớn 

Cây hàng năm, chăn nuôi lợn, 
gia cầm 


Rừng ngập mặn 
rừng chắn cát, nuôi thuỷ sản 


Hình 35.1. Lát cát từ Tây sang Đông thể hiện cơ cấu nông — lâm — ngư nghiệp của vùng 


Tại sao có thể nói sự hình thành cơ cấu nông – lâm — ngư nghiệp của vùng góp 
phần tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian ? 


a) Khai thác thế mạnh về lam nghiệp 


Diện tích rừng của toàn vùng là 2,46 triệu ha, chiếm khoảng 20% diện 
tích rừng cả nước. Độ che phủ rừng là 47,8% (пат 2006) chỉ đứng sau 
Tây Nguyên. Trong rừng có nhiều loại gỗ quý (táu. lim, sën, Кіёп Кіёп, 


156 


sàng lẻ, lát hoa,...), nhiều lâm sản, chim, thú có giá trị. Hiên nay, rừng 
giàu chỉ còn tập trung chủ yếu ở vùng giáp biên giới Việt — Lào, nhiều 
nhất là ở Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Binh. Đáng chú ý là rừng sản 
xuất chỉ chiếm khoảng 34% diện tích, còn khoảng 50% diện tích là rừng 
phòng hộ và 16% là rừng đặc dụng. Hàng loạt lâm trường hoạt động 
chăm lo việc khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ rừng. 

Việc bảo vệ và phát triển vốn rừng giúp bảo vệ môi trường sống của 
động vật hoang dà, giữ gìn nguồn gen của các loài động, thực vật quý 
hiếm, rừng còn có tác dụng điều hoà nguồn nước, hạn chế tác hại của 
các cơn lũ đột ngột trên các sông ngắn và đốc. Việc trồng rừng ven biền 
có tác dụng chắn gió, bảo và ngăn không cho cát bay, cát chảy, lấn 
ruộng đồng, làng mạc. 


b) Khai thác tổng hợp các thế mạnh về nông nghiệp của trung du, đồng bằng và 
ven biển 

Vùng đồi trước núi có thế mạnh vẻ chăn nuôi đại gia súc. Đàn trâu có 
khoảng 750 nghìn con (chiếm 1/4 đàn trâu cả nước), đàn bò có khoảng 
1,1 triệu con (chiếm hơn 1/5 đàn bò cả nước). Với diện tích đất badan tuy 
không lớn, nhưng khá màu mỡ, Bác Trung Bộ dà hình thành một số vùng 
chuyên canh сау сопе nghiệp lâu năm (cà phê ở Tây Nghệ An, Quảng Тїї; 
cao su, hồ tiêu ở Quảng Bình, Quảng Trị ; chè ở Тау Nghệ An). 
Ở các đóng bằng, phán lớn là đất cát pha, thuận lợi cho việc phát triền 
các cây công nghiệp hàng năm (lạc, mía, thuốc lá...) nhưng không 
thật thuận lợi cho cây lúa. Trong vùng đã hình thành các vùng chuyên 
canh cây công nghiệp hàng năm và các vùng lúa thâm canh. Bình quân 
lương thực theo đầu người vì vậy đã tăng khá (năm 2005 đạt khoảng 
348 kg/người). 

c) Đầy mạnh phát triển ngư nghiệp 
Tuy không có các bãi cá lớn, nồi tiếng, nhưng các tỉnh Bắc Trung Bộ 
đều có khả năng phát triển nghề cá biên. Nghệ An là tỉnh trọng điểm 
nghề cá của Bác Trung Во. Tuy nhiên, do phản lớn tàu thuyền có công 
suất nhỏ, đánh bắt ven bờ là chính, nên ở nhiều nơi nguồn lợi thuỷ sản 
có nguy cơ suy giảm rõ rệt. Hiện nay, việc nuôi thuỷ sản nước lợ, nước 
mặn được phát triển khá mạnh, đang làm thay đồi khá rõ nét cơ cấu 
kinh tế nông thôn ven biển. 


157 


CHÚ GIẢI 
-Trung tâm công nghiệp trưng binh 
-Trung tâm công nghiệp nhỏ. 


И Thủy điện đang xay dựng (8 Khai tác эй 
Ca khí (8) Khal thác crồm 
ма и xây dựng f Khai thác mangan 
Chế biến lâm sẵn (Dial thác titan Ф Hoàng Ф Di sån thiên nhiên thế giới 
Chế biến lương thực, thực phẩm € Khal thác thiếc В сюй  Disän văn hoá thế gói 
Dit may © еба ФА san bay quốc tố, nội địa 

КЕТЕШ Кр S T __ эзш б — ĐườngHP,số đường 

————- Ranhgiðl tinh 'Đường Hë Chỉ Minh 


ШШ жыен» ШШ МШ Ranhgllvùng 
” “Q таш m.m. Bingiớquốcge 
ЫА vùng đánh bất hãi sản ҹа 


Bò 


Hình 35.2. Khai thác một số thế mạnh chủ yếu của vùng Bắc Trung Bộ 


158 


3. Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng 
giao thông vận tải 


a) Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm và các trung tâm công nghiệp 
chuyên môn hoá 


Công nghiệp của vùng hiện đang phát triển dựa trên một số tài nguyên 
khoáng sản có trữ lượng lớn, nguồn nguyên liệu của nông, lâm, thuỷ sản 
và nguồn lao động đồi dào, tương đối rẻ. Do những hạn chế về điều kiện 
ki thuật, vốn, nën cơ cấu công nghiệp của vùng chưa thật định hình và 
së có nhiều biến đổi trong những thập kỉ tới. Một số tài nguyên khoáng 
sản của vùng vẫn ở dạng tiềm năng hoặc được khai thác không đáng 
Кё (crômit, thiếc...). Trong vùng có một số nhà máy xi măng lớn như 
Bim Sơn, Nghi Sơn (Thanh Hoá), Hoàng Mai (Nghệ An). Nhà máy thép 
liên hợp Hà Tĩnh (sử dụng quặng sắt Thạch Khê) dà được kí kết xây 
dựng vào tháng 5 — 2007. 


Vän đề phát triển cơ sở năng lượng (điện) là một ưu tiên trong phát triển 
công nghiệp của vùng. Do những hạn chế về nguồn nhiên liệu tại chỏ, 
nên việc giải quyết nhu cầu về điện chủ yếu dựa vào lưới điện quốc gia. 
Một số nhà máy thuỷ điện đang được xây dựng như Bản Vẽ (320 MW) 
trên sông Cả (Nghệ An), Cửa Đạt (97 MW) trên sông Chu (Thanh Ноа), 
Rào Quán (64 MW) trên sông Rào Quán (Quảng Trị). 


Các trung tâm công nghiệp của vùng là Thanh Hoá — Bim Sơn, Vinh, 
Huế với các sản phẩm chuyên môn hoá khác nhau. Huế nằm trong 


Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sẽ có lợi thế trong phát triển. 
b) Xây dựng cơ sở hạ tầng trước hết là giao thông vận tải 


Việc đầy mạnh айди tư phát triển cơ sở hạ tång đang tạo ra những thay 
đổi lớn trong sự phát triển kinh tế — xã hội của vùng. Cho đến nay, mạng lưới 
giao thông của vùng chủ yếu gồm quốc lộ 1, đường sắt Thống Nhất 
(đường sắt Bắc — Nam) và các tuyến đường ngang là các quốc lộ 7, 8, 9. 
Đường Hó Chí Minh hoàn thành sẽ thúc дау sự phát triển kinh tế của 
các huyện phía tây, phân bố lại dàn cư, hình thành mạng lưới đô thị mới. 
Cùng với phát triển giao thông Đông – Тау, hàng loạt cửa khẩu được 
mở ra để tăng cường giao thương với các nước láng giềng, trong đó 


159 


Lao Bảo là cửa khẩu quốc tế quan trọng. Quốc lộ 1 được nâng cấp, hiện 
đại hoá, đặc biệt là việc làm đường һат ó tô qua Hoành Sơn, Hải Vân 
đã làm tăng đáng kề khả năng vận chuyền Bắc — Nam trên tuyến đường 
huyết mạch này, đồng thời sẽ tạo sức hút lớn cho các luồng vận tải theo 
quốc lộ 9 tới cảng Đà Nảng. Một số cảng nước sâu đang được đầu tư 
xây dựng và hoàn thiện (Nghi Sơn, Vũng Áng, Chân Mây) gắn liền với 
sự hình thành các khu kinh tế cảng biển. Các sân bay Phú Bài (Huế), 
Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) được nâng cấp giúp phát triển 
kinh tế, văn hoá và tăng cường thu hút khách du lịch. 


Câu hỏi và bài tập 


160 


1. Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế 
ở Bắc Trung Bộ. 

2. Tại sao nói việc phát triển cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp góp 
phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ ? 

3. Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm 
công nghiệp Thanh Hoá, Vinh và Huế. 

4. Tại sao việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước 
ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng ? 


Мап đề phát triển kinh tế - ха hội 
ó Duyên hải Nam Trung Bộ 


1. Khái quát chung 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm thành phố Đà Nảng, các 
tinh Quảng Nam, Quảng Ngài, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, 
Ninh Thuận và Bình Thuận ; có diện tích tự nhiên gần 44,4 nghìn km2, 
số dân gần 8,9 triệu người, chiếm 13,4% diện tích và 10,5% số dân của 
cả nước (năm 2006). 

“Thuộc vẻ Duyên hải Nam Trung Bộ còn có các quản đảo xa bờ là Hoàng Sa 
(huyện đảo thuộc thành phố Đà Nảng) và Trường Sa (huyện đảo thuộc 
tỉnh Khánh Hoà). 


Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 
của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Vị trí địa lí có ảnh huởng thế nào đến sự 
phát triển kinh tế — xã hội của vùng ? 

Duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm tự nhiên rất đặc sắc : một dài 
lãnh thổ hẹp, mà phần phía tây là sườn Đông của Trường Sơn Nam, ôm 
lấy Tây Nguyên rộng lớn, phía đông là Biển Đông. Phía bắc có dãy núi 
Bạch Ма làm ranh giới tự nhiên với Bắc Trung Bộ, còn phía nam là 
Đông Nam Во. Các nhánh núi ăn ngang ra biên đã chia nhỏ phần duyên 
hải thành các đồng bằng nhỏ hẹp, tạo nên hàng loạt các bán đảo, các 
vũng vịnh và nhiều bài biển đẹp. Tiềm năng phát triển nông nghiệp của 
vùng hạn chế hơn so với Bắc Trung Bộ, nhưng bù lại có tiềm năng to lớn 
vẻ phát triển đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Khoáng sản không nhiều, 
chủ yếu là các loại vật liệu xây dựng, đặc biệt là các mỏ cát làm thuỷ tinh 
ở tỉnh Khánh Hoà, vàng ở Bỏng Miêu (Quảng Nam). Юди khí đã được 
khai thác trên thêm lục địa ở cực Nam Trung Bộ. Tiềm năng thuỷ điện 
không lớn nhưng có thể хау dựng các nhà máy thuỷ điện công suất trung 
binh và nhỏ. 

Duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm khí hậu của Đông Trường Sơn : 
mùa hạ có gió phơn Tây Nam ; về thu — đông mưa địa hình và tác động 
của даі hội tụ nhiệt đới đem lại mưa lớn ở Đà Năng và Quảng Nam 
(nhất là ở thượng nguồn sông Thu Bồn). Tuy nhiên, phía nam Duyên hải 
Nam Trung Bộ thường ít mưa, khô hạn kéo dài, đặc biệt ở Ninh Thuận 
và Bình Thuận. 


Các dòng sông có lũ lên nhanh, nhưng về mùa khô lại rất cạn ; vì vậy, 
việc làm các hó chứa nước là biện pháp thuy lợi rất quan trọng. 


161 


Rừng ở Duyên hải Nam Trung Bộ liền một khối với rừng Tây Nguyên, 
có nhiều loại gỏ, chim và thú quý. Diện tích rừng hơn 1,77 triệu ha, độ 
che phủ rừng là 38,9%, nhưng có tới hơn 97% là rừng gó, chỉ 2,4% là 
rừng tre nứa. 

Ó dày chi có các đồng bằng nhỏ hep ; đất cát pha và đất cát là chính, 
nhưng cũng có những đồng bằng màu mỡ như đồng bằng Tuy Hoà 
(Phú Yên). Các vùng gò đồi thuận lợi cho chăn nuôi bò, đê, cừu. 

Về mặt kinh tế — xã hội, trong thời kì chiến tranh Duyên hải Nam 
Trung Bộ là một vùng chịu nhiều tồn thất về người và của. Đây là vùng có 
nhiều dàn tộc ít người (các nhóm dàn tộc ở Trường Sơn — Tây Nguyên, 
người Chăm). Trong vùng đã có một chuỗi đô thị tương đối lớn như 
Ра Nàng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Đây cũng là vùng đang 
thu hút được các dự án đầu tư của nước ngoài. 

Duyên hải Nam Trung Bộ còn có các Di sản văn hoá thế giới là Phố cổ 
Hội An và Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam). Những di sản này góp phản 
làm phong phú thêm thế mạnh vé du lịch của vùng. 


2. Phát triển tổng hợp kinh tế biển 


a) Nghề cá 


162 


Các tinh Duyên hải Nam Trung Bộ đều giáp biển. Có thể nói thiên nhiên 
đã ban tặng vùng này nhiều ưu ái trong phát triển kinh tế biển. 


Biển miền Trung lắm tôm, са và các hải sản khác. Tỉnh nào củng 
có bãi tôm, bài cá, nhưng các bài tôm, bãi cá lớn nhất là ở các tỉnh 
cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa — Trường Sa. Sản lượng 
thuỷ sản của vùng năm 2005 đã vượt 624 nghìn tấn. Trong đó. riêng sản 
lượng cá bién đã là 420 nghìn tấn với nhiều loài cá quý như cá thu, cá 
пей, cá trích, са пис, cá hồng, cá phèn, nhiều loài tôm, mực... Bờ biển 
có nhiều vụng, dám phá thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản. Việc nuôi 
tôm hum. tôm sú đang được phát triển ở nhiều tỉnh, nhất là ở Phú Yên, 
Khánh Hoà. Hoạt động chế biến hải sản ngày càng đa dạng, phong phú, 
trong đó nước mắm Phan Thiết ngon nổi tiếng. Trong tương lai, ngành 
thuỷ sản sẽ có vai trò lớn hơn trong việc giải quyết vấn đề thực phẩm của 
vùng và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá. Tuy nhiên, vấn đề khai thác 
hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có ý nghĩa rất cấp bách. 


b) Du lịch biển 
Nam Trung Bộ có nhiều bãi biển nồi tiếng như Mỹ Khê (Đà Nảng), 
Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Ноа), 
Cà Ná (Ninh Thuận), Mũi Né (Binh Thuận)... Nha Trang đã trở thành 
điềm đến hấp дап đối với du khách trong nước và quốc tế, là trung tâm 
du lịch lớn của nước ta. Đà Năng cũng là một trung tâm du lịch quan 
trọng. Việc phát triển du lịch biển gắn liền với du lịch đảo và hàng loạt 
hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, thể thao khác nhau. 

c) Dịch vụ hàng hải 
Không ở đâu trên đất nước ta có nhiều địa điểm thuận lợi để xây dựng 
cảng nước sâu như Duyên hải Nam Trung Во. Hiện tại, ở đây đã có các 
cảng tổng hợp lớn do Trung ương quản lí như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha 
Trang và đang xây dựng các cảng nước sâu như Dung Quất. Đặc biệt, 
ở vịnh Уап Phong sẽ hình thành cảng trung chuyền quốc tế lớn nhất 
nước ta. 

d) Khai thác khoáng sản ở thềm lục địa và sản xuất muối 
Vùng thêm lục địa ở Duyên hải Nam Trung Bộ đã được khăng định là 
có đầu khí. Hiện nay, đã tiến hành khai thác các mỏ đầu khí ở phía 
đông quần đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). Việc sản xuất muối cũng rất 
thuận lợi. Các vùng sản xuất muối nồi tiếng là Cà Ná, Sa Huỳnh... 
Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với 
Bắc Trung Bộ thuận lợi hơn nhu thế nào ? 


3. Phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng 

— Ó Duyên hải Nam Trung Bộ đã hình thành được chuỗi các trung tâm 
công nghiệp, lớn nhất là Đà Nảng, tiếp đến là Nha Trang, Quy Nhơn, 
Phan Thiết. Công nghiệp chủ yếu là cơ khí, chế biến nông — lâm — 
thuỷ sản và sản xuất hàng tiêu dùng. Việc thu hút đầu tư của nước ngoài 
đã thúc đầy sự hình thành một số khu công nghiệp tập trung và khu chế 
xuất. Nhờ thế, công nghiệp của vùng đang khởi sắc. 
Duyên hải Nam Trung Bộ rất hạn chế về tài nguyên nhiên liệu, năng lượng. 
Cơ sở năng lượng (điện) chưa đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp 


163 


CHÚ GIẢI 


Trung tâm công nghiệp. 


Trung bình 
6 š 
(Đkoamacuan О ат 
`. 
Thủy điện 
Thủy điện dang xây dựng. 
Co khí 


Chá biến lãm sån 
“Chế biến lưỡng thực, thực phẩm 
Ой may 


Vùng hồng cây krong thực, 
chăn nuôi юп và gia cầm 


'Vùng trồng cây công nghiệp. 
lâu năm 


Vùng nông, lâm kết hợp. 


'Vùng rừng giều và trung bình 


Vùng đánh bất hãi sẵn 


Вап xuất muối 


San bay quốc tế, nội dia 

Hải cảng 

Điểm dulịch 

Di sản văn hoá thế giới 
-—-—-— Ranhgl6lữnh 
= Ranh бпр 
—¬:—: Blênglữquốcglia 


Hình 36. Khai thác các thế mạnh chủ yếu ở Duyên hải Nam Trung Bộ 


164 


cũng như các hoạt động kinh tế khác của vùng. Vấn đề này đang 
được giải quyết theo hướng sử dụng điện lưới quốc gia qua đường dây 
500 KV, xây dựng một số nhà máy thuỷ điện quy mô trung bình như 
Sông Hinh (Phú Yên), Vĩnh Sơn (Bình Định), tương đối lớn như Hàm Thuận — 
Da Mi (Bình Thuận), А Vương (Quảng Nam). Ngoài ra, còn nhà máy 
thuỷ điện Đa Nhim và Đại Ninh sử dụng nguồn nước từ Tây Nguyên đưa 
xuống. 


Với việc hình thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đặc biệt là 
xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế 
Nhơn Hội, thì công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có bước phát 


triển ró nét trong thập kỉ tới. 


Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tạo ra thế mở cửa hơn 
nữa cho vùng và cho sự phân công lao động mới. Việc nâng cấp quốc lộ 1 
và đường sắt Вас — Nam không chỉ làm tăng vai trò trung chuyển của 
Duyên hải miền Trung, mà còn giúp дау mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh 
Duyên hải Nam Trung Bộ với thành phố Đà Nảng (một trung tâm phát 
triển ở phía bắc của vùng) và với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, 
Đông Nam Bộ nói chung. Hệ thống sân bay của vùng đã được khôi phục, 
hiện đại, gồm sân bay quốc tế Đà Nảng và các sân bay nội địa như Chu 
Lai, Quy Nhơn, Cam Ranh, Tuy Hoà. 


Нау xác định trên hinh 36 các tuyến đường bộ, dường sắt chủ yếu, các cảng và 
sân bay ở Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Các dự án phát triển các tuyến đường ngang (như các đường 19, 
26...) nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu, giúp mở rộng các vùng 
hậu phương của các cảng này và giúp cho Duyên hải Nam Trung Bộ 
mở cửa hơn nữa. Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có vai trò quan trọng 
hơn trong quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam Lào và 
Đông Bắc Thái Lan. 


165 


166 


1. Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế 


ở Duyên hải Nam Trung Bộ. 


.. Vấn dê lương thực, thực phẩm trong vùng cần được giải quyết bằng 


cách nào ? Khả năng giải quyết vấn đề này. 


. Dựa vào hình 36 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy phân tích các 


nguồn tài nguyên để phát triển công nghiệp, hiện trạng phát triển 
và phân bố công nghiệp trong vùng. 


4. Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa 


đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng ? 


Vấn đề khai thác thế mạnh 
ó Tây Nguyên 


1. Khái quát chung 


Vùng Tây Nguyên bao gồm các tinh : Kon Tum, Gia Lai, Đắk Гак, Đắk Nông 
và Lam Đồng; diện tích tự nhiên gån 54,7 nghìn Ка, số dân gần 4,9 triệu 
người, chiếm 16,5% diện tích và 5,8% số dân cả nước (năm 2006). 


Đây là vùng duy nhất ở nước ta không giáp biển. Khối các cao nguyên 
xếp tầng đồ só này nằm sát Duyên hải Nam Trung Bộ, liền kẻ với Đông 
Nam Bộ, lại giáp với miền Hạ Lào và Đông Bác Campuchia. Chính vì 
thế, Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng và xây dựng 
kinh tế. 

Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân 
tích ý nghĩa vị trí địa lí của Tây Nguyên. 


Đất đai màu mỡ, cộng với sự đa dạng của tài nguyên khí hậu, rừng, 
đem lại cho Tây Nguyên những tiềm năng to lớn về nông nghiệp và 
lâm nghiệp. 


Tây Nguyên không nhiều tài nguyên khoáng sản, riêng bôxit có trữ 
lượng hàng tỉ tấn là đáng kể. Trữ năng thuỷ điện trên các sông Xê Xan, 
Xrê Pôk và thượng nguồn sông Đồng Nai tương đối lớn. 


Тау Nguyên là vùng thưa dân nhất nước ta. Đây là địa bàn cư trú 
của nhiều dân tộc thiểu số (Xeđăng, Bana, Giarai, Êđe, Coho, Mạ, 
Monông...) với truyền thống văn hoá độc đáo. 


So với các vùng khác trong cả nước, điều kiện kinh tế — xã hội của 
Tây Nguyên còn nhiều khó khăn. Trong vùng còn thiếu lao động lành 
nghề, cán bộ khoa học — kĩ thuật. Mức sống của nhân dân còn thấp, tỉ 
lệ người chưa biết đọc, biết viết còn cao. Cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn 
nhiều, trước hết là mạng lưới đường giao thông, các cơ sở dịch vụ y tế, 
giáo dục, dịch vụ kĩ thuật. Công nghiệp trong vùng mới ở trong giai đoạn 
hình thành, với các trung tâm công nghiệp nhỏ và điểm công nghiệp. 


167 


2. Phát triển cây công nghiệp lâu năm 


168 


Tây Nguyên có tiềm năng to lớn vé nông nghiệp và lâm nghiệp. Đất 
badan và khí hậu cận xích đạo rất phù hợp với việc trồng các cây công 
nghiệp lâu năm. 


Đất badan ở Tây Nguyên có tầng phong hoá sâu, giàu chất dinh dưỡng, 
lại phân bố tập trung với những mặt bằng rộng lớn thuận lợi cho việc 


thành lập các nông trường và vùng chuyên canh quy mô lớn. 


Đọc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các vùng đất badan và đối chiếu với các 
vùng phân bố cây công nghiệp ở Tây Nguyên. 


Khí hậu Tây Nguyên có tính chất cận xích đạo với một mùa mưa và một 
mùa khô kéo dài (có khi 4 — 5 tháng). Vé mùa khô, mực nước ngâm hạ 
thấp, vì thế việc làm thuỷ lợi gặp khó khăn, tốn kém, là trở ngại lớn cho 
sản xuất và sinh hoạt. Sự đắp đổi giữa mùa khô kéo dài và mùa mưa trên 
vùng đất badan vụn bó còn đe doa xói mòn đất nếu lớp phủ thực vật bị 
phá hoại. Nhưng mùa khô kéo dài lại là điều kiện thuận lợi đề phơi sấy, 
bảo quản sản phẩm. Do ảnh hưởng của độ cao, nên trong khi ở các cao 
nguyên cao 400 — 500m khí hậu khá nóng, thi ở các cao nguyên cao 
trên 1000m khí hậu lại rất mát mẻ. Vì thế, ở Tây Nguyên có thể trồng 
các cây công nghiệp nhiệt đới (cà phê, cao su, hồ tiêu) và cả các cây có 
nguồn gốc cân nhiệt đới (chè,...) khá thuận lợi. 

Cà phê là cây công nghiệp quan trọng số một của Tây Nguyên. Diện tích 
cà phê ở Tây Nguyên năm 2006 khoảng 450 nghìn ha, chiếm 4/5 diện 
tích cà phê cả nước. Đắk Lắk là tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất (259 
nghìn ha). Ca phê chè được trồng trên các cao nguyên tương đối cao, khí 
hậu mát hơn, ở Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng ; còn cà phê või được 
trồng ở những vùng nóng hơn, chủ yếu ở tinh Đắk Lắk. Cà phê Buôn Ма 
Thuột nồi tiếng có chất lượng cao. 

Chè được trồng chủ yếu trên các cao nguyên cao hơn như ở Làm Đồng 
và một phần ở Gia Lai. Chè búp thu hoạch được đem chế biến tại các 
nhà máy chè Biển Hồ (Gia Lai) và Bảo Lộc (Lam Đồng). Lâm Đồng hiện 
nay là tỉnh có diện tích trồng chè lớn nhất cả nước. 


СНО GIẢI 
4 Chếbiến lâm sản 


©) Ghế biến lượng thực, thực phẩm 


Caosu Ü Сар 


Bông © au 


Chè 


Bồ 


Vùng trồng cây lương thực. 
Vùng trồng cây công nghiệp. 


Vùng nông- läm kết hợp. 


E 
m 
8] 
ismi Vùng rừng glàu và trung bình 
Е 
© 
ч 
3 


+ Biên git quốc gia 


Ë: rana 


Đường bộ, số đường 


Bung Hồ Chí Minh 
Cửa khẩu 
Ranh giới tỉnh 


Ranh діб vùng. 


Hình 37.1. Khai thác một số thế mạnh chủ yếu về nông, lâm nghiệp ở Tây Nguyên 


169 


— Tây Nguyên là vùng trồng cao su lớn thứ hai, sau Đông Nam Bộ. Cao su 


được trông chủ yếu ó các tinh Gia Lai và Бак Lắk. 

Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở 
Tây Nguyên đã thu hút về đây hàng vạn lao động từ các vùng khác nhau 
của đất nước và cũng tạo ra tập quán sản xuất mới cho đồng bào các 
đân tộc Tây Nguyên. 


Bên cạnh các nông trường quốc doanh trồng tập trung, ở Tây Nguyên 
hiện nay còn phát triển rộng гаі сас mô hình kinh tế vườn trồng cà phê, 
hồ tiêu... 

Việc nâng cao hiệu quả kinh tế — xã hội của sản xuất cây công nghiệp 

ở Tây Nguyên đòi hỏi nhiều giải pháp, trong đó phải kề đến : 

+ Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp ; mở 
rộng diện tích cây công nghiệp có kế hoạch và có cơ sở khoa học, đi 
đôi với việc bảo vệ rừng và phát triển thuy lợi. 

+ Đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp, để vừa hạn chế những rủi ro 
trong tiêu thụ sản phẩm, vừa sử dụng hợp lí tài nguyên. 

+ Đầy mạnh khâu chế biển các sản phẩm cây công nghiệp và đẩy mạnh 
xuất khẩu. 


3. Khai thác và chế biến lâm sản 


170 


Lâm nghiệp cũng là một thế mạnh nồi bật của Tây Nguyên. Vào đầu 
thập kỉ 90 của thế ki XX, trong khi rừng của nhiều vùng nước ta đang 
ở tình trạng cạn kiệt, thì ở Tây Nguyên rừng vẫn che phủ 60% diện tích 
lanh thổ. Tây Nguyên còn nhiều rừng gỗ quý (cẩm lai, gu mật, nghiến, 
trắc, sën), nhiều chim, thú quý (voi, bò tót, gấu...). Vào thời gian đó, 
rừng Tây Nguyên chiếm tới 36% diện tích đất có rừng và 52% sản lượng 
gó có thể khai thác của cả nước. Tây Nguyên thực sự là "kho vàng xanh” 
của nước ta. 


Tuy nhiên, sự suy giảm tài nguyên rừng đã khiến sản lượng khai thác gó 


hàng năm không ngừng giảm, từ 600 — 700 nghìn m? vào cuối thập kỉ 80, 
nay chỉ còn khoảng 200 — 300 nghìn m”/năm. 


CHÚ GIẢI 


THUỲ ĐIỆN 


* Trên 500 MW 


ж тй 200 đến 500 MW 


3Ë 1u100đển200 w 
Ж pướ100MW 


THUY ĐIỆN ĐANG XÂY DUNG 


x= Từ 200 đến 500 MW 
X тулоо đốn 200 MW 
x= Dưới 100 MW 

Ranh giới nh 
= Ranhgiivùng 


Imme  Blêngiới quốc gia 


Hình 37.2. Các bậc thang thuỷ điện trên Tây Nguyên 


171 


Trong những năm gắn đây, nạn phá rừng gia tăng, làm giảm sút nhanh 
lớp phủ rừng và giảm sút trữ lượng các loại gó quý, đe doa môi trường 
sống của các loài chim, thú quý, làm hạ mực nước ngâm về mùa khô. 
Phần lớn gỗ khai thác được đem xuất ra ngoài vùng dưới dạng gô tròn 
chưa qua chế biến. Một phán đáng ké gó cành, ngọn chưa được tận thu. 
Do vậy, vấn đề đặt ra là phải ngăn chặn nạn phá rừng, khai thác rừng 
hợp lí đi đôi với khoanh nuôi, trồng rừng mới. Công tác giao đất giao 
rừng cần được đầy mạnh. Cần đầy mạnh hơn nữa việc chế biến gó tại 


địa phương và hạn chế xuất khẩu gỗ tròn. 


4. Khai thác thuỷ năng kết hợp với thuỷ lợi 


172 


Tài nguyên nước của các hệ thống sông Xë Xan, Xrê Pôk, Đông Nai... 
đang được sử dụng ngày càng có hiệu quả hơn. Trước đây đã xây dựng 
các nhà máy thuỷ điện Ра Мт (160 MW) trên sông Đa Nhim (thượng 
nguồn sông Đồng Nai), Đrây H'ling (12 MW) trên sông Xrë Рок. Chỉ từ 
thập kỉ 90 của thế ki ХХ trở lại đây, hàng loạt công trình thuy điện lớn 
đã và đang được xây dựng. Theo thời gian, các bậc thang thuỷ điện së 
hình thành trên các hệ thống sông nồi tiếng này của Tây Nguyên. 

Công trình thuy điện Yaly (720 MW) trên sông Xê Xan được khánh 
thành tháng 4 năm 2002. Bốn nhà máy thuỷ điện khác được xây 
dựng ngay những năm sau đó là Xê Xan 3, Xê Xan 3A, Xê Xan 4 
(ở phía hạ lưu của thuỷ điện Yaly) và Plây Krông (ở thượng lưu của 
Yaly). Khi hoàn thành các nhà máy thuỷ điện này, thì hệ thống sông 
Xe Xan sẽ cho tổng công suất khoảng 1500 MW. 

Trên hệ thống sông Xrê РОК, 6 bậc thang thuỷ điện đã được quy hoạch, 
với tông công suất lắp máy trên 600 MW, trong đó lớn nhất là thuỷ 
điện Buôn Кибр (280 M W) khởi công năm 2003 ; thuỷ điện Buôn Tua 
Srah (85 MW), khởi công năm 2004 ; thuỷ điện Xrë Рок 3 (137 MW), 
thuỷ điện Xrê Рок 4 (33 MW), thuỷ điện Đức Xuyên (58 MW). Thuỷ 
điện Đrây H'ling đã được mở rộng lên 28 MW. 

Trên hệ thống sông Đồng Nai, các công trình thuy điện Đại Ninh 
(300 MW), Đồng Nai 3 (180 MW) và Đồng Nai 4 (340 MW) đang được 
xây dựng và sẻ đi vào hoạt động trong khoảng thời gian tới. 


Với việc xây dựng các công trình thuỷ điện, các ngành công nghiệp của vùng 
sẽ có điều kiện thuân lợi hơn dé phát triển, trong đó có việc khai thác và chế 
biến bột nhôm từ nguồn bôxit rất lớn của Tây Nguyên. Các hồ thuỷ điện còn 
đem lại nguồn nước tưới quan trọng cho Tây Nguyên trong mùa khô có thể 
khai thác cho mục đích du lịch, nuôi trồng thuỷ sản. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế — xã hội có thuận lợi và khó khăn gì 
đối với sự phát triển kinh tế ở Tây Nguyên ? 

2. Hãy trình bày các điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội đối với sự 
phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh 
cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở 
vùng này. 

3. Tại sao trong khai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên, cần hết sức 
chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng ? 

4. Hãy chứng minh rằng thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang 
được phát huy và điều này sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế – 
xã hội của vùng. 


173 


Thục hành : So sánh về câu 

công nghiệp lâu năm và chàn nuôi 
gia súc lón giữa vùng Tàu Nguuên vói 
Trung du và miền núi Bác Bộ 


Bài tập 1. 
Cho bảng số liệu : 


Bảng 38.1. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005 
(Đơn vị : nghìn ha) 


Cây công nghiệp 


lâu năm [6336 nại 55 

Cà phê 4974 3,3 4454 
Chè 122,5 80,0 27,0 
Cao su 482,7 = 1094 
Các cây khác 531,0 77 52,5 


а) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu 
năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên 
năm 2005. 

b) Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích về những sự 
giống nhau và khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm 
giữa hai vùng này. 


174 


Bài tập 2. 


Cho bảng số liệu : 


Bảng 38.2. Số lượng trâu và bò, năm 2005 
(Đơn vị : nghìn con) 


Trâu 2922,2 1679,5 1,9 


Bò 5540,7 899,8 616,9 


a) Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, 
Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên . 

b) Dựa vào bản аб giáo khoa treo tường Nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thuỷ sản (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và các kiến thức đã học, hãy 
cho biết : 

— Tại sao hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn ? 

— Thế mạnh này được thể hiện như thế nào trong tỉ trọng của hai vùng 
so với cả nước ? 

— Tại sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn 
bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại ? 


175 


мап dé khai thác lãnh thổ 
theo chiều sâu ó Đông Nam Bộ 


1. Khái quát chung 


176 


Vùng Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các 
tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa — 
Vũng Tàu. Đông Nam Bộ có diện tích vào loại nhỏ so với các 
vùng khác (23,6 nghìn Кт2), số дап vào loại trung bình 
(12 triệu người, năm 2006), nhưng lại dân đầu cả nước vẻ GDP, giá trị 
sản lượng công nghiệp và giá trị hàng xuất khẩu. 

Bảng 39. Một số chỉ số của Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2005 


Diện tích 7,1 

56 dân 143 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 42 

Giá trị sản xuất công nghiệp 55,6 

Só dụ án FDI được cấp phép (1988-2006) 61,2 
Tổng số vốn đăng kí FDI (1988-2006) 53,7 
Tổng mức bán lẻ hàng hoá Gấp 2,3 lần 


và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân đầu пдибї trung bình cả nước 


Đông Nam Bộ là vùng có nền kinh tế hàng hoá sớm phát triển, cơ cấu 
kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển hơn so với các 
vùng khác trong cả nước. Với những ưu thế vẻ vị trí địa lí, về nguồn lao 
động lành nghề, cơ sở vật chất kĩ thuật, lại có những chính sách phát 
triển phù hợp, thu hút được các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, 


Đông Nam Bộ đang sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, nên kinh tế 
có tốc độ tăng trưởng cao. 


Vän аё khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là vấn dé tiêu biểu trong sự 
phát triển của vùng. Khai thác lành thô theo chiều sâu được hiểu là việc 
nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đầy mạnh đầu tư vốn, 
khoa học công nghệ, nhằm khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và 
kinh tế — xã hội, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng 
thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. 


2. Các thế mạnh và hạn chế của vùng 
a) Vi trí địa lí 


Đông Nam Bộ có vị trí địa lí rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế — 
xã hội của vùng, nhất là trong điều kiện có mạng lưới giao thông vận tải 
phát triển. 
Нау xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị tri địa lí và phạm vi lãnh thổ 
của vùng Đông Nam Bộ. Nêu bật những thuận lợi về vị trí địa li trong phát triển 
nền kinh tế mở của vùng. 

b) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
Các vùng đất badan khá màu mỡ chiếm tới 40% diện tích đất của vùng. 
Đất xám bạc màu trên phù sa cổ chiếm ti lệ nhỏ hơn chút ít. Đất phù sa 
cổ tuy nghèo dinh dưỡng hơn đất badan, nhưng thoát nước tốt. Nhờ có 
khí hậu cận xích đạo và điều kiện thuỷ lợi được cải thiện, Đông Nam Bộ 
có tiêm năng to lớn về phát triển các cây công nghiệp lâu năm (cao su, 
cà phê, điều, hồ tiêu), cây ăn quả và cả cây công nghiệp ngắn ngày (đậu 
tương, mía, thuốc lá...) trên quy mô lớn. 
Đông Nam Bộ gån các ngư trường lớn là ngư trường Ninh Thuận — 
Bình Thuận — Bà Ria — Vũng Tàu và ngư trường Cà Mau – Kiên Giang. 
Hơn nữa, ở đây có điều kiện lí tưởng để xây dựng các cảng cá, thuận lợi 
dé nuôi trồng thuy sản nước lo. 
Tài nguyên rừng của vùng không thật lớn, nhưng đó là nguồn cung cấp 
gó dân dụng và gỗ củi, nguồn nguyên liệu giấy. Ó đây có một số vườn 
quốc gia, trong đó có Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) nồi tiếng còn 
bảo tồn được nhiều loài cây, thú quý và Khu dự trữ sinh quyền Cần Giờ 
(TP. Hồ Chí Minh). 


177 


c) Điều kiện kinh tế — xã hội 


Tài nguyên khoáng sản của vùng nói bật là dầu khí trên vùng thêm lục 
địa. Ngoài ra phải kẻ đến sét cho công nghiệp vật liệu xây dựng và cao 
lanh cho công nghiệp gốm, sứ. 

Hệ thống sông Đồng Nai có tiêm năng thuỷ điện lớn. 

Khó khăn lớn của vùng là do mùa khô kéo dài, tới 4 — 5 tháng (từ cuối 
tháng XI đến hết tháng IV), nên thường xảy ra tình trạng thiếu nước 
cho cây trồng, cho sinh hoạt của dân cư và cho công nghiệp (đặc biệt là 
mực nước trong các hồ thuỷ điện hạ xuống rất thấp). 


Đông Nam Bộ là địa bàn thu hút mạnh lực lượng lao động có chuyên 
môn cao, từ công nhân lành nghề tới các kĩ sư, bác sĩ, các nhà khoa học, 
các nhà kinh doanh. Sự phát triền kinh tế năng động của vùng càng tạo 
điều kiện cho vùng có được nguồn tài nguyên chất xám lớn. Thành phố 
Hó Chí Minh là thành phố lớn nhất cả nước về dân số, đồng thời cũng 
là trung tâm công nghiệp, giao thông vận tải và dịch vụ lớn nhất cả 
nước. 


Đông Nam Bộ là địa bàn có sự tích tụ lớn về vốn và kĩ thuật, lại tiếp tục 
thu hút đầu tư trong nước và quốc tế. Vùng có cơ sở hạ tầng phát triển 
tốt, đặc biệt vẻ giao thông vận tải và thông tin liên lạc. 

Hãy nêu những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong 
phân công lao động giữa các vùng trong nước. 


3. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu 


a) Trong công nghiệp 


178 


Hiện nay, trong cơ cấu công nghiệp của cả nước, vùng Đông Nam Bộ 
chiếm tỉ trọng cao nhất với vị trí nồi bật của các ngành công nghệ cao. 
như : luyện kim, điện tử, chế tạo máy, tin học, hoá chất, hoá được, thực 
phẩm... Việc phát triển công nghiệp của vùng đặt ra nhu cầu rất lớn về 
năng lượng. Cơ sở năng lượng của vùng đã từng bước được giải quyết 
nhờ phát triển nguồn điện và mạng lưới điện. 


Một số nhà máy thuỷ điện được xây dựng trên hệ thống sông 
Đồng Nai như nhà máy thuỷ điện Trị An trên sông Đồng Nai 
(400 MW), thuy điện Thác Mơ (150 MW) và nhà máy thuy điện 
Cần Đơn trên sông Bé. Dự án thuỷ điện Thác Mơ mở rộng (75 MW) dự 
kiến hoàn thành vào năm 2010. 


ж манов, túy aen 
8 Ü Luenumden màu Vüng trồng cây kướng thực, chăn nuôi ++ 
ФФ khalthác dầu, оки жаы 
£ Ñ sanu, déng tèu [ГЇ] ving réng сву org nghệp 18u nim 
ЖЄ Dinti hoá chất 'Vừng năng, lâm kết hợp. 

= Vật liệu xây đựng m Vũng rừng 

$ Chế biến lâm sẵn Ñ cow ЇВ ни 

е 

x 

° 


Sàn xuất hàng tiêu dùng Ф саре © Điêu 
Chế biển lương thực, thực phẩm ш суш quả 


Dit 
= ОН mm “ӘЙ ты T = 
40 u p í 


Hình 39. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ó Đông Nam Bộ 


.Sên bay quốc tố, nội địa 
"Đường bộ, số đường 
"Đường sit 

Hš cảng 

Của khẩu 

Cáp điểm du lịch 
Ranh giới пп 

Ranh giới vùng 

Biên giới quốc gia 


179 


Từ khi đưa được khí đồng hành vào đất liền, các nhà máy điện tuóc bin 
khí được xây dựng và mở rộng, gồm Trung tâm điện tuôc bin khí Phú 
Mỹ (Phú Mỹ 1, 2, 3, 4), nhà máy điện Bà Ria..., trong đó lớn nhất là 
Trung tâm điện tuôc bin khí Phú Mỹ, với tông công suất thiết kế hơn 
4000 MW. 


Một số nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu phục vụ cho các khu chế xuất 
cũng được đầu tư xây dựng. 


Đường dây siêu cao áp 500 kV Hoà Bình - Phú Lâm (TP. Hồ Chí Minh) 
được đưa vào vận hành từ giữa năm 1994 đã có vai trò quan trọng trong 
việc đảm bảo nhu cầu năng lượng cho vùng. Các trạm biến áp 500 kV 
và một số mạch 500 kV được tiếp tục xây dựng như tuyến Phú Mỹ — 
Nhà Bè, Nhà Bè — Phú Lâm. Hàng loạt công trình 220 kV, các công 
trình trung thế và hạ thế được xây dựng theo quy hoạch. 


Sự phát triển công nghiệp của vùng không tách rời xu thế mở rộng quan 
hệ đầu tư với nước ngoài (giai đoạn 1988 — 2006, vùng đã thu hút số 
vốn đăng kí 42019,8 triệu USD, chiếm hơn 50% của cả nước). Do vậy, 
những vấn đẻ về môi trường phải luôn luôn được quan tâm. Sự phát triển 
của công nghiệp cũng cán tránh làm tồn hại đến ngành du lịch mà vùng 
có nhiều tiềm năng. 

Việc thu hút đầu tu nước ngoài có vai trò như thế nào đổi với su phát triển công 
nghiệp theo chiều sâu ? 


b) Trong khu vực dịch vụ 


Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế 
của vùng. Cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tảng, các hoạt động dịch vụ 
ngày càng phát triển đa dạng. Đó là các hoạt động dịch vụ thương mại, 
ngân hàng, tín dụng, thông tin, hàng hải, du lịch... Vùng Đông Nam Bộ 
dàn dáu cả nước về sự tăng trưởng nhanh và phát triển có hiệu quả các 
ngành dịch vụ. 


€) Trong nông, lâm nghiệp 


Уап đẻ thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu. Nhiều công trình thuỷ lợi đã được 
xây dựng. Công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng trên thượng lưu sông Sài Gòn 
(tỉnh Tây Ninh) là công trình thuỷ lợi lớn nhất của nước ta hiện nay. 


180 


Dự án thuy lợi Phước Hoà (Bình Dương — Bình Phước) được thực thi sẽ 
giúp chia một phán nước của sông Bé cho sông Sài Gòn, cung cấp nước 
sạch cho sinh hoạt và sản xuất. Nhờ giải quyết nước tưới cho các vùng 
khô hạn về mùa khô và tiêu nước cho các vùng thấp doc sông Đồng Nai 
và sông La Ngà, sẽ làm tăng diện tích đất trồng trọt, tăng hệ số sử dụng 
đất trồng hằng năm và khả năng bảo đảm lương thực, thực phẩm của 
vùng cũng khá hơn. 


Việc thay dôi cơ cấu cây trông đang nâng cao hơn vị trí của vùng như 
là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước. Những vườn cây 
cao su già côi, năng suất mủ thấp, được thay thế bằng các giống cao su 
cho năng suất cao và ứng dụng công nghệ trồng mới, nhờ thế mà sản 
lượng cao su của vùng không ngừng tăng lên. Đông Nam Bộ cũng đang 
trở thành vùng sản xuất chủ yếu cà phê, hồ tiêu, điều. Cây mía và đậu 
tương vån chiếm vị trí hàng đầu trong các cây công nghiệp ngắn ngày. 


Сап bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu của các sông để tránh mất 
nước ở các hồ chứa, giữ được mực nước ngảm. Cần phục hồi và phát 
triển các vùng rùng ngập màn. Các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh 
quyền cũng cán được bảo vệ nghiêm ngặt. 


d) Trong phát triển tổng hợp kinh tế biển 


Vùng biển và bờ biển Đông Nam Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi аё phát 
triển tổng hợp kinh tế biển : khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác 
khoáng sản vùng thêm lục địa, du lịch biển và giao thông vận tải biển. 
Việc phát hiện dầu khí ở vùng thém lục địa Nam Biên Đông của nước ta 
và việc khai thác dầu khí (từ năm 1986) với quy mô ngày càng lớn, có 
sự hợp tác đầu tư của nhiều nước, đã tác động mạnh đến sự phát triển 
của vùng, nhất là ở tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu. Vũng Tàu là nơi nghỉ mát 
lí tưởng cho vùng Nam Bộ và cả nước, nay còn là cơ sở dich vụ lớn về 
khai thác даи khí. Việc phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu và các ngành 
dịch vụ khai thác dầu khí thúc đầy sự thay đổi mạnh më về cơ cấu kinh 
tế và sự phân hoá lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, cần đặc 
biệt chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai 
thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ. 


181 


Câu hỏi và bài tập 


182 


. Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong việc phát triển 


tổng hợp nền kinh tế. 


. Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo 


chiều sâu trong công nghiệp của vùng. 


. Chứng minh rằng việc xây dựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa 


hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên nông nghiệp 
của vùng. 


. Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể 
làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế của vùng. Thử nêu một số 
phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa. 


Bài tập l. 


Thực hành : Phan tích tình hình 
phát triển công nghiệp ó Đóng Nam Bộ 


Cho bảng số liệu : 
Bảng 40.1. Sản lượng dầu thô khai thác qua một số năm 


1986 40 

1988 688 
1990 2700 
1992 5500 
1995 7700 
1998 12500 
2000 16291 
2002 16863 
2005 18519 


Dựa vào bảng số liệu và các tài liệu do học sinh sưu tám và giáo viên 
cung cấp, hãy viết một báo cáo ngắn vẻ sự phát triển của công nghiệp 
Яди khí ở vùng Dong Nam Bộ theo dàn у: 


— Tiềm năng dầu khí của vùng. 
= Sự phát triển của công nghiệp khai thác даи khí. 


— Tác động của công nghiệp khai thác dầu khí đến sự phát triển kinh 
tế ở Đông Nam Bộ. 


183 


Bài tập 2. 
Cho bảng số liệu : 


Bảng 40.2. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế 
của vùng Đông Nam Bộ (giá so sánh 1994) 
(Đơn vị : tỉ đồng) 


Tổng số 50508 199622 
Nhà nước 19607 48058 
Ngoài Nhà nước 9942 46738 
Khu vực có vốn đầu tu nước ngoài 20959 104826 


Уе biểu dó thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phán 
kinh tế của Đông Nam Bộ qua các năm trên. Nêu nhận xét. 


184 


Мап đề sử dụng hợp lí và cải tạo 
tự nhiên ó Đồng bàng sông Сии Long 


1. Các bộ phận hợp thành đồng bằng sông Cửu Long 


Vùng Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 13 tỉnh, thành phố (tương 
đương cấp tỉnh) với diện tích hơn 40 nghìn km2, chiếm 12% diện tích 
toàn quốc và số dân là hơn 17,4 triệu người, chiếm 20,7% số dân 
cả nước (năm 2006). 


Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cáp tỉnh) ở Đồng bằng sông 
Củu Long. 


Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta ; 
bao gồm phán đất nằm trong pham vi tác động trực tiếp của sông Tiền, 
sông Hậu (thượng và hạ châu thổ) và phân đất nằm ngoài phạm vi tác 
động đó. 


Phản thượng châu thổ là khu vực tương đối cao (2 — 4m so với mực 
nước biển), nhưng уап bị ngập nước vào mùa mưa. Phần lớn bẻ mặt ở 
đây có nhiều vùng trũng rộng lớn. Vào mùa mưa, các vùng trũng này 
ngập chìm sâu dưới nước, còn vé mùa khô chỉ là những vũng nước tù 
đứt đoạn. 


Phần hạ châu thô thấp hơn, thường xuyên chịu tác động của thuỷ triều 
và sóng biển. Mực nước ở các cửa sông lên xuống rất nhanh và những 
lưỡi mặn đã ngấm dán vào trong đất. Ngoài các giỏng đất ở hai bên bờ 
sông và các cồn cát duyên hải, trên bé mặt với độ cao 1 — 2m còn có các 
vùng trũng ngập nước vào mùa mưa và các bãi bồi bên sông. 

Phản đất còn lại tuy nằm ngoài phạm vi tác động trực tiếp của sông 
Tiền và sông Hậu, nhưng vẫn được cấu tạo bởi phù sa sông (như đồng 
bằng Cà Mau). 


2. Các thế mạnh và hạn chế chủ yếu 


a) Thế mạnh 


Đất 
Mặc dù là đất phù sa, nhưng tính chất của nó tương đối phức tạp. Ở 
Đồng bằng sông Cửu Long có 3 nhóm đất chính là đất phù sa ngọt, đất 


аі nguyên quan trọng hàng dáu của Đồng bằng sông Сии Long. 


phèn và đất mãn. 


185 


@ Đất phù sa ngọt 3 Đất phèn D @ Đất mi D @ Đất khác 
| 


Ç 1,2 triệu ha % 1,6 triệu ha (41%) ТСЕ СЕГЕ 
(30 % diện tích || ¿ Phen nhiều (55 vạn ha) (19%) 40 А 
đồng bằng), тЫ tàn hã 
màu mỡ nhất + Phèn ít và trung bình thành (10%) 

(1,05 triệu ha) vành đai ven А 

° Phân bố thành TY e Biển Đông và Phan bó 

dài doc sóng • Phân bố chủ yếu ở Đồng vinh Thái Lan mime 
i Tháp Muòi, Hà Tiên, vùng š 

Tién, sóng Hài 
— SE 00: trùng ở Cà Mau 


Hình 41.1. Sơ đồ các loại đất chính ở Đồng bảng sông Củu Long 


Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Củu Long có thuận lợi và khó khăn nhu thế 
nào đối với việc phát triển nông nghiệp ? 


[ШШ] оарозапок [—] puas 
Đấphủn —— Rahgllving 
ШШ bamn — : — - BÉngldqufcgs 
ш Б хт ° ю 0 


Hình 41.2. Các loại đất chính ở Đồng bằng sông Củu Long 


186 


Khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long thé hiện rõ rệt tính chất cận xích 
đạo. Tổng số giờ nắng trung bình năm là 2200 — 2700 giờ. Chế độ nhiệt 
cao, ồn định với nhiệt độ trung bình пат 25 — 270C. Lượng mưa hằng 
пат lớn (1300 — 2000mm), tập trung vào các tháng mùa mưa (từ tháng 
V đến tháng XI). 
Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chàng chit, cắt xé châu thổ thành những 
Ó vuông, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường thuỷ, sản xuất 
và sinh hoạt. 
Tại sao Đồng bằng sông Củu Long là vụa lúa lớn nhất cả nước ? 
Sinh vật cũng là nguồn tài nguyên có giá trị ở Đồng bàng sông Cửu 
Long. Thảm thực vật chủ yếu là rừng ngập mặn (Са Mau, Bạc Liêu,...) 
và rừng {тат (Kiên Giang, Đồng Тћар,...). Vé động vật, có giá trị hơn 
cả là cá và chim. 
Tài nguyên biển ở đây hết sức phong phú với hàng trăm bãi cá, bãi tôm 
và hơn nửa triệu ha mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. 
Các loại khoáng sản chủ yếu là đá vôi (Hà Tiên, Kiên Lương) và than bùn 
(U Minh, Tứ giác Long Xuyên...). Ngoài ra, còn có dâu khí ở thêm lục 
địa bước đầu đã được khai thác. 

b) Hạn chế 
Ở Đồng bằng sông Cửu Long, mùa khô kéo dài từ tháng XII đến tháng 
IV năm sau. Vi thế, nước mặn xâm nhập vào đất liền, làm tăng độ 
chua và chua mặn trong đất. Ngoài ra, đói khi có thể xảy ra các thiên 
tai khác . 
Phản lớn diện tích của đồng bằng là đất phèn, đất mặn. Cùng với sự 
thiếu nước trong mùa khô đã làm cho việc sử dụng và cải tạo đất gặp 
nhiều khó khăn. Hơn nữa, một vài loại đất lại thiếu dinh dưỡng, đặc biệt 
là các nguyên tố vi lượng hoặc đất quá chặt, khó thoát nước. 
Tài nguyên khoáng sản hạn chế, gây trở ngại cho việc phát triển kinh tế — 
xã hội của đồng bằng. 


3. Sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long 


— So với Đồng bằng sông Hồng, thiên nhiên ở Đồng bằng sông Сии Long 
có nhiều ưu thể hơn và đang được khai thác mạnh mẽ trong những năm 
gần đây. 


187 


Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long 


` Đất sản xuất nông nghiệp 9 bát làm nghiep — bất chuyên dùng 
“EY “SỐ Dát chua stdyng 0) Båt khác 


188 


Hình 41.3. Cơ cấu sử dụng đất của hai đồng bảng lớn nhất nước ta năm 2005 (%) 


Dụa vào hình 41.3, hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đỏng bảng sông 
Củu Long với Đồng bằng sông Hồng. 


Tuy vậy, việc sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đây lại trở thành vấn 
đề cấp bách nhảm biến đồng bằng thành một khu vực kinh tế quan trọng 
của đất nước trên cơ sở phát triền bền vững. 


Nước ngọt là vấn аё quan trọng hàng đảu vào mùa khô ở Đồng bằng 
sông Cửu Long. Một khó khăn đáng Кё cho việc sử dụng hợp lí đất là 
việc đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Do đó, cán phải có nước đề thau 
chua, rửa mặn trong mùa khô kết hợp với việc tạo ra các giống lúa chịu 
phèn, chịu màn. Ó Tứ giác Long Xuyên, biện pháp hàng даи để cải 
tạo đất là dùng nước ngọt từ sông Hậu đồ về rửa phèn thông qua kênh 
Vinh Tế.... 

Сап phải duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng. Trong những năm вап đây, 
diện tích rừng bị giảm sút do nhu cầu tăng diện tích đất nông nghi 
thông qua các chương trình di dân khai khẩn đất hoang hoá, phát triển 
nuôi tôm và cả do cháy rừng. Là nhân tó quan trọng nhất đảm bảo sự 
cân bằng sinh thái, rừng cần được bảo vệ và phát triển trong mọi dự án 
khai thác. 


— Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long không 
tách khỏi hoạt động kinh tế của con người. Điều đó doi hỏi phải chuyền 
đổi cơ cấu kinh tế, đầy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị 
cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiẻp chế biến. 
Đối với vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kinh tế là kết hợp mặt 
biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên một thể kinh tế liên hoàn. 
Đối với đời sống của nhân dân, cán chủ động sống chung với lũ bằng 
các biện pháp khác nhau với sự hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời khai 


thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hằng năm đem lại. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng 
bằng sông Cửu Long ? 


2. Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng 
của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông 
Cửu Long. 

3. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
cần phải giải quyết những vấn đề chủ yếu nào ? Tại sao ? 


Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng 
ó Biển Đông và các đảo, quần đảo 


1. Vùng biển và thềm lục địa của nước ta giàu tài nguyên 
a) Nước ta có vùng biển rộng lớn 


Dua vào kiến thúc đã học, һау cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ 
phận nào ? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của 
nước †a ? 


b) Nước ta có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển 

— Nguồn lợi sinh vật : Biển nước ta có độ sâu trung bình, vịnh Bắc Bộ 
và vịnh Thái Lan là các vùng biển nông. Biển nhiệt đới ấm quanh 
пат, nhiều ánh sáng, giàu ôxi, độ muối trung bình khoảng 30 — 33% , 
sinh vật biển phong phú, giàu thành phán loài. Nhiều loài có giá trị kinh 
të cao. Một số loài quý hiểm, cản phải bảo vệ đặc biệt. Ngoài nguồn 
lợi cá, tôm, cua, mực..., biên nước ta còn nhiều đặc sản khác như đồi 
mồi, vích, hải sâm, bào ngư, sò huyết... Đặc biệt là trên các đảo đá ven 
bờ Nam Trung Bộ có nhiều chim yến. Tổ yến (yến sào) là mặt hàng 
xuất khẩu giá trị cao. 


Hãy kể tên các ngu trường trọng điểm của nuớc ta và xác định các ngu trường 
này trên bản đồ giáo khoa treo tường Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản (hoặc 
Айаї Địa li Việt Nam). 

— Tài nguyên khoáng , dầu mỏ và khí tự nhiên : 
Biển nước ta là nguồn muối vô tận. Dọc bờ biển nhiều vùng có điều kiện 
thuận lợi dé sản xuất muối. Hằng năm, các cánh đồng muối cung cấp hơn 
900 nghìn tấn muối. 


Vùng biển nước ta nhiều sa khoáng với trữ lượng công nghiệp. Một số 
mỏ sa khoáng ôxit titan có giá trị xuất khẩu. Cát trắng ở các đảo thuộc 
Quảng Ninh, Khánh Ноа là nguyên liệu quý dé làm thuỷ tinh, pha lê. 
Vùng thềm lục địa nước ta có các tích tụ dầu, khí, với nhiều mỏ tiếp tục 
được phát hiện, thăm do và khai thác. 
Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa li Việt Nam) 
4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Củu Long. 

= Về điều kiện phát triển giao thông vận tải biển : do nằm рап các tuyến 
hàng hải quốc tế trên Biên Đông, dọc bờ biển lại có nhiều vụng biên kín 
thuận lợi cho xây dựng các cảng nước sâu, nhiều cửa sông cũng thuận 
lợi cho xây dựng cảng. 

— Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển — đảo. 
Suốt từ Bắc vào Nam có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu 
tốt, thuận lợi cho phát triển du lịch và an dưỡng. Nhiều hoạt động du 
lịch thể thao dưới nước có thể phát triển. Du lịch biển — đảo đang là 
loại hình du lịch thu hút nhiều nhất du khách trong nước và quốc tế. 

2. Các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh 
tế và bảo vệ an ninh vùng biển 
a) Thuộc vùng biển nước ta có hơn 4000 hòn đảo lón nhỏ 

Vùng biển nước ta có những đảo đông dân như Cái Bầu, Cát Bà, 
Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc. Có những nơi, đảo cụm lại thành quán đảo. 
như Уап Đồn, Có Tô, Cát Bà, quản đảo Hoàng Sa, quán đảo Trường 
Sa, quần đảo Côn Đảo (còn gọi là дийп đảo Côn Sơn), quản đảo Nam 
Du, quán đảo Thỏ Chu... 
Hãy xác định trên bản đổ сас đảo và quản đảo đã nêu ở trên. 
Các đảo và quần đảo tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liên, 
hệ thống căn cứ đề nước ta tiến ra biền và đại dương trong thời đại mới, 


khai thác có hiệu quả các nguồn lợi vùng bién, hải đảo và thềm lục địa. 


191 


Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quán đảo có 
ý nghĩa là cơ sở đề khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biên 
và thêm lục địa quanh đảo. 


b) Các huyện đảo ở nước ta 


Đến năm 2006, nước ta có các huyện đảo sau : 
— Huyện đảo Уап Đồn và huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh). 


= Huyện đảo Cát Hải và huyện đảo Bạch Long Vi (thành phố 
Hải Phòng). 


— Huyện đảo Cồn Co (tỉnh Quảng Trị). 

= Huyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nắng). 

— Huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). 

= Huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà). 

— Huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). 

= Huyện đảo Côn Đảo (tỉnh Ва Rịa — Vũng Tàu). 

— Huyện đảo Kiên Hải và huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). 


Hãy xác định trên bản đồ các huyện đảo trên. 


3. Khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo 


a) Tại sao phải khai thác tổng hợp 


192 


— Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng : đánh bắt và nuôi trồng hải sản, khai 


thác các đặc sản, khai thác khoáng sản trong nước biển và trong lòng 
đất, du lịch biển và giao thông vận tải biên. Chỉ có khai thác tổng hợp 
mới đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường. 

Môi trường biển là không chia cắt được. Bởi vậy, một vùng biển bị ó 
nhiễm sẻ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển, cho các vùng nước và đảo 
xung quanh. 

Môi trường đảo, do sự biệt lập nhất định của nó, không giống như trên 
đất liền, lại do có điện tích nhỏ, nên rất nhạy cảm trước tác động của 
con người. Chàng hạn, việc chặt phá rừng và lớp phủ thực vật có thể làm 
mất đi vĩnh viên nguồn nước ngọt, biến đảo thành nơi con người không 
thể cư trú được. 


b) Khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo 


Trong tình hình phát triển hiện nay của ngành thuy sản, cần tránh khai 
thác quá mức nguồn lợi ven bờ, tránh khai thác quá mức các đối tượng 
đánh bắt có giá trị kinh tế cao, cấm sử dụng các phương tiện đánh bắt 
có tính chất huỷ diệt nguồn lợi. 


Việc phát triển đánh bát xa bờ không những giúp khai thác tốt hơn 
nguồn lợi hải sản, mà còn giúp bảo vệ vùng trời, vùng bién và vùng thềm 
lục địa của nước ta. 

c) Khai thác tài nguyên khoáng sản 


Nghề làm muối là nghề truyền thống, phát triển mạnh ở nhiều địa phuong 
của nước ta, nhất là ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Hiện nay, việc sản xuất 


muối công nghiệp đã được tiến hành và đem lại năng suất cao. 


Công tác thăm dò và khai thác đầu khí trên vùng thềm lục địa đã được 
đầy mạnh cùng với việc mở rộng các dự án liên doanh với nước ngoài. 
Việc khai thác các mỏ khí thiên nhiên và thu hồi khí đồng hành, đưa vào. 
đất liền đã mở ra bước phát triển mới cho công nghiệp làm khí hoá lỏng, 
làm phân bón, sản xuất điện. Trong tương lai, các nhà máy lọc, hoá dầu 
được xây dựng và đi vào hoạt động sẻ nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh 
tế của công nghiệp dâu khí. Một vấn đề đặt ra là phải hết sức tránh để 
хау ra các sự có môi trường trong thảm dò, khai thác, vận chuyền và 
chế biến dầu khí. 


d) Phát triển du lịch biển 


Cùng với sự phát triển khá mạnh của ngành du lịch trong những năm 
gần đây, các trung tâm du lịch biên đã được nâng cấp, nhiều vùng biên, 
đảo mới được đưa vào khai thác. Đáng chú ý là các khu du lịch Hạ Long — 
Cát Ва — Đồ Sơn (ở Quảng Ninh và Hải Phòng), Nha Trang (Khánh Ноа), 
Vũng Tàu (Bà Rịa — Vũng Tàu)... 


e) Giao thông vận tải biển 


Đề tạo thế mở cửa cho các tỉnh duyên hải và cho nền kinh tế cả nước, 
hàng loạt cảng hàng hoá lớn đã được cải tạo, nâng cấp như cụm cảng 
Sài Gòn, cụm cảng Hải Phòng, cụm cảng Quảng Ninh, cụm cảng 
Đà Năng... Một số cảng nước sâu đã được xây dựng như cảng Cái Lân 


193 


(Quảng Ninh), Nghi Sơn (Thanh Hoá), Vũng Áng (Hà Tĩnh), Dung 
Quất (Quảng Ngãi), Vũng Tàu (Bà Rịa — Vũng Tàu)... Hàng loạt cảng 
nhỏ hơn đã được xây dựng. Hầu hết các tỉnh ven biển đều có cảng. 
Các tuyến vận tải hàng hoá và hành khách thường xuyên đã nối liền các 
đảo với đất liền góp phân quan trọng vào việc phát triển kinh tế — ха hội 
о các tuyến đảo. 

Dua vào kiến thúc đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nuớc ta đang 
phát triển mạnh kinh té biển. 


4. Tăng cường hợp tác với các nước láng ging trong giải quyết các 
vấn đề về biên và thềm lục địa 


Biên Đông là biên chung giữa Việt Nam và nhiều nước láng giềng. Vì 
vậy, việc tăng cường đối thoại, hợp tác giữa Việt Nam và các nước có 
liên quan sẽ là nhân tố tạo ra sự phát triển ón định trong khu vực, bảo vệ 
được lợi ích chính đáng của Nhà nước và nhân dân ta, giữ vững chủ 
quyền, toàn vẹn lành thổ của nước ta. 

Việt Nam là nước Đông Nam Á lục địa có nhiều lợi ích ở Biển Đông. Vi 
vậy, тїбї công dân Việt Nam đều có bổn phận bảo vệ vùng biển và hải 


đảo của đất nước, cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau. 


Câu hỏi và bài tập 


194 


1. Tại sao nói : Sự phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện đảo có ý 
nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế — 
xã hội của nước ta hiện tại cũng như trong tương lai ? 

2. Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý 
nghĩa rất lớn 2 

3. Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp 
các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu. 


= БЕЯ Các vùng kinh tế trọng điểm 


1. Đặc điểm 


Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ nhất các điều kiện phát 
triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của cả nước. Nó được 
đặc trưng bằng một số đặc điểm chủ yếu sau đây : 

— Bao gồm phạm vi của nhiều tinh, thành phố và ranh giới có thể thay 
đổi theo thời gian tuỳ thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế — xã hội 
của đất nước. 

= Hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp дап 
các nhà đầu tư. 


= Cótỉ trọng lớn trong tổng GDP của quốc gia, tạo ra tốc độ phát triển 
nhanh cho cả nước và có thể hỏ trợ cho các vùng khác. 

— Có khả năng thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ đề từ 
đó nhân rộng ra toàn quốc. 


2. Quá trình hình thành và thực trạng phát triển 
a) Quá trình hình thành 


Bảng 43.1. Thời gian hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng 
kinh tế trọng điểm ở nước ta® 


Ha Nol, Hung Yen, Thêm 3 tinh : Hà Tây, 


Phía Вас Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh 
Quảng Ninh 
Thùa Thiên – Ниё, 
Miền Trung Đà Nẵng, Quảng Nam, Thêm tỉnh Bình Định 
Quảng Ngãi 
Thành phố Hồ Chí Minh, Thêm 4 tinh : Bình Phuớc, 
Phía Nam Đồng Nai, Bà Rịa – Tây Ninh, Long An, 
Vũng Tàu, Bình Duong Tiền Giang. 


9 Tü пат 2009, vùng kinh tế trọng điểm Đồng bàng sóng Củu Long được thành lập theo quyết định 492-QĐ-TTg 16/4/2009 
của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm TP. Cán Tho và các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Cà Mau. 195 


b) Thực trạng phát triển kinh tế 


Bảng 43.2. Một số chỉ số kinh tế của ba vùng kinh tế trọng điểm ở 
nước ta, năm 2005 


Tốc độ tăng truởng GDP 
trung bình năm (2001— 2005) (%) А nz Sỹ 12 


% GDP so vói cå nuóc 66,9 18,9 53 42,7 

о) 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nông – lâm — ngu nghiệp 10,5 12,6 25,0 7,8 
Công nghiệp — xây dụng 525 422 366 590 
Dịch vụ 37,0 45,2 38,4 33,2 

е еи ш 645 270 22 353 


Сап cú vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh 
tế của các vùng kinh tế trọng điểm. 


3. Ba vùng kinh tế trọng điểm 

a) Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc 
Vùng này có điện tích gản 15,3 nghìn km? (4,7% diện tích tự nhiên 
cả nước) với số dân hơn 13,7 triệu người, năm 2006 (16,3% số dân 


196 


cả nước), bao gồm 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ yếu thuộc 
Đồng bằng sông Hồng. 

Ó đây hội tụ tương đối dày đủ các thế manh đề phát triển kinh tế — xã hội. 
Hãy phân tích các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế — xã hội của vùng kinh 
të trọng điểm phia Bắc. 

Trong vùng có Hà Nội là thủ dô, đồng thời cũng là trung tâm chính trị, 
kinh tế, văn hoá thuộc loại lớn nhất của cả nước. Quốc lộ 5 và quốc lộ 18 
là hai tuyến giao thông huyết mạch gắn kết cả Bắc Bộ nói chung với cụm 
cảng Hải Phòng — Cái Lân. 

Một trong những tiềm năng nói bật của vùng là nguồn lao động với số 
lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước. Ngoài ra, đây còn 
là vùng có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta với nền văn minh lúa 
nước. Các ngành công nghiệp phát triển rất sớm và nhiều ngành có ý 
nghĩa toàn quốc nhờ các lợi thế về gần nguồn nguyên, nhiên liệu, khoáng 
sản, về nguồn lao động và thị trường tiêu thụ. Các ngành dịch vụ, 
du lịch có nhiều điều kiện dé phát triển dựa trên cơ sở các thế mạnh vốn 
có của vùng. 

Đề vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có vị thế xứng đáng hơn trong 
nền kinh tế của cả nước, cản phải tập trung giải quyết một số vấn đề 
chủ yếu liên quan đến các ngành kinh tế. 

Về công nghiệp, đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, nhanh 
chóng phát triển các ngành có hàm lượng ki thuật cao, không gây 
ô nhiễm môi trường, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường 
đóng thời với việc phát triển các khu công nghiệp tập trung. Về dịch 
vụ, chú trọng đến thương mại và các hoạt động dịch vụ khác, nhất là 
du lịch. Về nông nghiệp, cần chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng sản 
xuất hàng hoá có chất lượng cao. 


b) Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 
Vùng này trải dài trên diện tích gån 28 nghìn km? (8,5% diện tích tự nhiên 
cả nước) với số dân 6,3 triệu người, năm 2006 (7,4% số dân cả nước) bao 
gồm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên — Huế đến 
Bình Định. 
Trong vùng có nhiều thë mạnh để phát triển kinh tế, mặc dù việc 
khai thác hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng. 


197 


CHÚ GIẢI 
Vùng kinh tế trọng điểm phia Bắc. 
'Vùng kinh É trạng điểm miền Trưng. 
Упа kinh tế trọng điểm phía Nam 
Nang - lãm -ngu nghiệp. 
Công nghiệp - Xây dựng. 


мома khi TẾ mono ойы PHÍA no 


L 


° 
2005 2010 2020 


Hình 43. Các vùng kinh tế trọng điểm 
198 


Phân tích các thế mạnh để phát triển kinh tế — xã hội của vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung. 

Nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa các vùng phía bắc và phía nam, trên quốc 
lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc — Nam, có các sân bay Phú Bài, Đà Nàng, 
Chu Lai và là cửa ngõ quan trọng thông ra biển của các tỉnh Tây Nguyên 
và Nam Lào, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có nhiều thuận lợi đối 
với việc phát triển kinh tế và giao lưu hàng hoá. 

Thế mạnh hàng dáu của vùng là thế mạnh về khai thác tổng hợp tài 
nguyên biển, khoáng sản, rừng dé phát triển dịch vụ du lịch, nuôi trông 
thuỷ sản, công nghiệp chế biến nông — lâm — thuy sản và một số ngành 
khác nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá. 

Trên lãnh thổ của vùng hiện nay đang triển khai những dự án lớn có 
tám cỡ quốc gia. Trong tương lai së hình thành các ngành công nghiệp 
trọng điềm có lợi thế về tài nguyên và thị trường ; phát triển các vùng 
chuyên sản xuất hàng hoá nông nghiệp, thuỷ sản và các ngành thương 
mại, dịch vụ du lịch. 


— 


“Нат đường bó Hải!Vân: 


199 


c) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 


Vùng này có diện tích рап 30,6 nghìn km? (hơn 9,2% điện tích tự nhiên 
cả nước) với số dân 15,2 triệu người, năm 2006 (18,1% số dân toàn 
quốc), gồm 8 tỉnh và thành phố trực thuỏc Trung ương, chủ yếu thuộc 
Đông Nam Bộ. 

Đây là khu vực bản lẻ giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ với 
Đồng bằng sông Cứu Long, tập trung đầy đủ các thế mạnh vé tự nhiên, 
kinh tế — xã hội. 

Hãy trình bày các thế mạnh dối với việc phát triển kinh tế — xã hội của vùng kinh 
të trọng điểm phía Nam. 

Tài nguyên thiên nhiên nói trội hàng đầu của vùng là các mỏ dầu khí ở 
thềm lục địa. Dân cư đông, nguồn lao động абі dào, có chất lượng cũng 
như cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt và đồng bộ. 
Hơn nữa, vùng này tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất và có trình 
độ phát triển kinh tế cao nhất so với các vùng khác trong cả nước. Vé 
cơ bản, các thế mạnh đó đã và đang được khai thác mạnh mẻ và được. 
minh chứng thông qua một số chỉ tiêu kinh tế cụ thể của vùng. 


Trong những năm tới, công nghiệp уап sẽ là động lực của vùng với 
các ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao. 
và hình thành hàng loạt khu công nghiệp tập trung để thu hút đầu tư 
Ó trong và ngoài nước. Cùng với công nghiệp, tiếp tục йау mạnh сас 
ngành thương mại, tín dụng, ngân hàng, du lịch,... cho tương xứng với 


vị thế của vùng. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm ? 


2. Tình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng 
kinh tế trọng điểm. 


3. Hãy so sánh các thế mạnh và thực trạng phát triển kinh tế của 3 
vùng kinh tế trọng điểm. 


ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG 


Cọn nước 


==I< Tim hiểu địa lí tinh, thành phố 


Chuẩn bị và viết báo cáo về địa lí tỉnh hoặc thành phố 
1. Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố 


= Trong một lớp nên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ 
dé sao cho bao quát hết các nội dung cần nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc 
thành phố. 


— Gợi ý về các chủ đề nghiên cứu vé địa lí tinh hoặc thành phố. 
+ Chủ đề 1 : Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính. 
+ Chủ đề 2 : Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh hoặc 
thành phố. 
+ Chủ đề 3 : Đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh hoặc thành phố. 
+ Chủ đề 4 : Đặc điềm kinh tế — xã hội của tỉnh hoặc thành phố. 
+ Chủ đề 5 : Địa lí một số ngành kinh tế chính. 
2. Thu thập; xử lí tài liệu 
a) Thu thập tài liệu 
— Phác thảo đề cương. 
— Xác định các nguồn thu thập tài liệu : 
+ Sách, báo, tạp chí, tranh ảnh... trong đó quan trọng nhất là tài liệu 
địa lí địa phương. 
+ Niên giám thống kê của tỉnh hoặc thành phố. 
+ Các kết quả điều tra về tự nhiên, dân cư, kinh tế. 
+ Các báo cáo về tự nhiên, dân cư, kinh tế và phương hướng phát triển 
kinh tế của các cơ quan có thầm quyền. 
— Phân công trách nhiệm cho các cá nhân hoặc nhóm chuẩn bị tài liệu. 
b) Xử lí tài liệu 
= Đối chiếu, so sánh, xử lí các tài liệu thu thạp được từ các nguồn dë chọn 
ra điểm chung mang tính thống nhất vẻ đối tượng nghiên cứu. 
= Tính toán các số liệu thống kë, lập sơ đồ, biểu bảng... 


3. Viết báo cáo 
a) Các bước tiến hành 
— Xây dựng đẻ cương chi tiết. 
— Viết báo cáo theo đề cương, chú ý làm rõ các vấn đề chính của chủ đề 
được phân công. 
— Trong báo cáo, ngoài phần bài viết, nên có thêm các tranh ảnh, sơ đồ, biểu 
dô, bảng thống kê, lược đồ để minh hoa cho các nhận định của mình. 


b) Gợi ý nội dung 
Chủ đề 1 : Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính. 
= Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ : Ó vùng nào ? Giáp những đâu ? Diện 
tích của tỉnh hoặc thành phố thuộc loại lớn hay nhỏ ? 
= Ý nghĩa của vị trí địa lí lãnh thổ đối với phát triển kinh tế — xã hội. 
— Gồm các huyện hoặc quận nào ? Vị trí, giới hạn của các quận hoặc huyện. 
Chủ dê 2 : Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh hoặc thành phố. 
— Các đặc điểm nồi bật nhất về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 
— Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 
nhiên đối với đời sống và sản xuất. 
Chu đề 3 : Đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh hoặc thành phố. 
— Đặc điềm chính về dân cư và lao động. 
= Những thuận lợi và khó khăn của dân cư và lao động đối với phát triển 
kinh tế — xã hội. 
— Hướng giải quyết các vấn đề về dân cư và lao động. 
Chủ đê 4 : Đặc điểm kinh tế— ха hội của tỉnh hoặc thành phố. 
— Những đặc điểm nói bật về kinh tế — xã hội : 
+ So lược quá trình phát triển kinh tế, trình độ phát triển kinh tế. 
+ Vị trí vé kinh tế của tỉnh hoặc thành phố so với cả nước. 
+ Co cấu kinh tế 
— Thế mạnh về kinh tế 
= Hướng phát triển kinh tế — xà hội của tinh hoặc thành phố 
Chù để 5 : Địa lí một số ngành kinh tế chính. 
— Điều kiện phát triển. 
— Tình hình phát triển và phân bố của một số ngành kinh tế chính. 
+ Các ngành của trung ương đóng tại tỉnh hoặc thành phố. 
+ Các ngành của địa phương. 


203 


Tìm hiểu địa lí tinh, thành phố 
(tiếp theo) 


Xây dựng bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố 
1. Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố 
Bản tổng hợp cán có các nội dung sau : 
a) Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính. 
b) Đặc điềm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 
c) Đặc điểm dân cư và lao động. 
d) Đặc điểm kinh tế — xã hội. 
e) Địa lí một số ngành kinh tế chính. 
2. Cách tiến hành 
a) Mỗi nhóm cử một học sinh lên trình bày về vấn đề đã lựa chọn. 


b) Cả lớp thảo luận để xây dựng thành một bản tổng hợp về địa lí tỉnh 
hoặc thành phố. 


c) Tổng kết, đánh giá về phương pháp tiến hành, nội dung và kết quả 
của các vấn đề đã được nghiên cứu và trình bày của từng nhóm. 


Tam Gốc. (Ninh Bình) 


Địa 


Bài 1. 


MUC LUC 
lí Viêt Nam 


Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 


Địa lí tự nhiên 


VỊ trí 
Bài 2. 
Bài 3. 
Bài 4. 


Bài 5. 


địa lí và lịch sử phát triển lành thổ 
Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ 

Thực hành : Vẽ lược đồ Việt Nam 

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ 


Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo) 


Đặc điềm chung của tự nhiên 


Bài 6. 
Bài 7. 
Bài 8. 
Bài 9. 
Bài 10. 
Bài 11. 
Bài 12. 
Bài 13. 


Đất nước nhiều đồi núi 

Đất nước nhiều đổi núi (tiếp theo) 

Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển 
Thiên nhiên nhiệt đới åm gió mùa 

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo) 
Thiên nhiên phân hoá đa dạng 

Thiên nhiên phân hoá đa dạng (tiếp theo) 


Thực hành : Đọc bản đồ địa hình, điển vào lược đồ trống một số 
dãy núi và đỉnh núi 


Мап đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên 


Bài 14. 


Bài 15. 


Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 


Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 


Địa lí dân cư 


Bài 16. 


Bài 17. 


Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta 


Lao động và việc làm 


73 


205 


Bài 18. Đô thị hoá 


Bài 19. Thực hành : Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hoá về thu nhập 
bình quân theo đầu người giữa các vùng 


Địa lí kinh tế 
Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


Địa lí các ngành kinh tế 
Một số уап dé phát triền và phân bố nông nghiệp 


Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta 

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp 

Bài 23. Thực hành : Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt 
Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp 

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 

Một số ván dé phát triền và phân bố công nghiệp. 

Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp 

Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm 

Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp 


Bài 29. Thực hành : Vẽ biểu đồ, nhận xét 
và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp 


Một số ván dé phát trién và phân bố các ngành dịch vụ 

Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc 

Bài 31. Vấn để phát triển thương mại, du lịch 

Địa lí các vùng kinh tế 

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 

Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng 


Bài 34. Thực hành : Phân tích mối quan hệ giữa dân số 
với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng 


Bài 35. Vấn dë phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ 
Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ 
Bài 37. Vấn để khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên 

206 


106 


112 
113 


118 
125 


128 


130 


131 


137 


144 
145 


150 


154 


155 


161 
167 


Bài 38. 


Bài 39. 


Bài 40. 


Bài 41. 


Bài 42. 


Bài 43. 


Địa 


Bài 44. 


Bài 45. 


Thực hành : So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc 
lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ 


Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ 
Thực hành : Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ 
Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long 


Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông 
và các đảo, quần đảo 


Các vùng kinh tế trọng điểm 
lí địa phương 
Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố 


Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo) 


174 


176 
183 
185 


190 


195 


201 
202 


204 


207 


Chịu trách nhiệm xuất bán : Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 


Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dung : Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH. 


Biên tập lần đầu : TRẦN NGỌC ĐIỆP - BÙI THỊ BÍCH NGỌC 
Biên tập tái bản : TRƯƠNG THỊ THU HIÈN 

Trình bày bìa : NGUYÊN KIM DUNG 

Thiết kế sách : TRẤN NGHĨA DŨNG 
Biên tập mi thuật : LUƠNG QUỐC HIỆP 

Biên vẻ bản đồ : CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC 
Sửa bản in : BÙI THỊ BÍCH NGỌC - TA THỊ HƯỜNG 
Chế bản : CTCP МЇ THUẬT & TRUYỀN THÔNG 


Một số thông tin, số liệu kinh tế, xã hội trong SGK này đã được cập nhật trong "Tài liệu 
cập nhật một số thông tin, số liệu trong sách giáo khoa môn Địa lí” và được cung cấp 


miễn phí tại địa chỉ internet http://www.nxbgd.vn. 


Trong sách có sử dụng một số tư liệu ảnh của TTX Việt Nam 


ĐỊA LÍ 12 
Mã số : CH216T1 


In..... bản (QB ....), khổ 17x24 cm 
Đơn vị in : 
Địa chỉ 
Cơ sở in : каскыр ане ыык В 

Số РК xuất bản : 01-2021/CXBIPH/554-1559/GD 
Số QĐXB QĐ-GD ngày .....tháng .... năm 2021 
In xong và nộp lưu chiều tháng .... năm 2021. 

Mã ISBN: 978-604-0-23800-9 


